Cộng đồng người Thượng 
trên cao nguyên miền 
Trung 


Nguyễn Văn Huy 


Chào mừng các bạn đón đọc đầu sách từ dự án sách cho 
thiết bị di động 

Nguồn: http://vnthuquan.net 

Phát hành: Nguyễn Kim Vỹ. 


Nguyễn Văn Huy 
Cộng đồng người Thượng trên cao nguyên miền Trung 
BÀI I 


Sự hình thành cộng đồng người Thượng trên cao 
nguyên miền Trung 

LTS: Tìm hiểu lịch sử những cộng đồng dân tộc sinh sống 
trên lãnh thổ Việt Nam là một bổ túc cần thiết cho mọi dự án 
xây dựng Việt Nam tương lai. Lần này Nguyễn Văn Huy, qua 
bốn bài viết, tóm lược sự hình thành cộng đồng người 
Thượng trên cao nguyên miền Trung, những phong trào 
phản kháng của người Thượng trong thời Pháp thuộc và dưới 
các chế độ chính trị của Việt Nam, để hiểu và nâng đỡ 
những đồng bào đang chia sẻ mảnh đất Việt Nam chung. 
Thượng là tên gọi chung những sắc dân sinh sống trên cao 
nguyên miền Trung Việt Nam. Dân số người Thượng hiện nay 
trên 1,6 triệu người (tương đương với 1,9% dân số toàn 
quốc), được chia thành 19 nhóm khác nhau, đông nhất là 
các nhóm Bahnar, Sedang, Hré, Mnong, Stieng thuộc ngữ hệ 
Môn Khmer (Nam á) và Dịjarai, Rhadé, Raglai thuộc ngữ hệ 
Malayo Polynésien (Nam Đảo). Địa bàn cư trú của người 
Thượng có hình giọt nước, rộng trên 60.000 cây số vuông, từ 
vừng rừng núi phía Tây các tỉnh đồng bằng duyên hải miền 
Trung (bắt đầu từ Quảng Bình xuống Đồng Nai) đến tận biên 
giới Lào và Kampuchea với các tỉnh Kontum, Gia Lai, Đắt 
Lắc, Lâm Đồng (gọi chung la Tây Nguyên) và chấm dứt trên 
những sườn đồi phía Nam dãy Trường Sơn trong các tỉnh 


Đồng Nai và Sông Bé. Mỗi nhóm Thượng sinh trú trong một 
địa bàn riêng biệt với những ngôn ngữ, phong tục, tập quán 
riêng. Mật độ dân số trung bình khoảng 30 người trên một 
cây số vuông; tỷ lệ tăng trưởng dân số trung bình là 2% một 
năm. Ngày nay người Thượng trở thành thiểu số trên chính 
quê hương của họ: 40% dân số trên Tây Nguyên. 

Sự hội nhập của người Thượng vào cộng đồng dân tộc Việt 
Nam còn rất mới, chưa tới 50 năm (từ 1954 đến nay), do đó 
còn rất nhiều điều để khám phá. 


Các tên gọi về người Thượng 

Triều đình và người Việt Nam xưa gọi chung những sắc dân 
sinh sống trong vùng rừng núi, chưa thấm nhuần văn minh 
đồng bằng, là Man di, Thổ dân hay Liêu thuộc; khi chống lại 
trung ương thì bị gọi là rợ, loạn. Vào giữa thế kỷ 19, lần đầu 
tiên tiếp xúc với những sắc dân sinh sống trên cao nguyên 
Trường Sơn, người Pháp gọi chung tất cả là Mọi. 

Theo Hoàng Lê Nhất Thống Chí của Ngô Gia Văn Phái, danh 
xưng mọi xuất hiện từ thế kỷ 18 khi Nguyễn Huệ mang quân 
ra Bắc phò Lê diệt Trịnh. Triều thần nhà Lê (Trương Tuân và 
Dương Trọng Tế) thời đó gọi quân Tây Sơn là quân Mọi. Sở dĩ 
có tên gọi này vì quân Tây Sơn đa số là người Thượng (đảm 
trách phần nhiệm tải người và vật dụng), kẻ nào cũng lưng 
đóng khố, tay cầm đòn ống, mình trần trùng trục. Chưởng 
Tiến, một lục lâm hảo hán thời đó, mắng quân Tây Sơn là lũ 
Hồng Mao, mọi lông đỏ vì trên đầu mỗi binh sĩ đều vấn vải 
đỏ và giắt lông chim (một phong tục của người Bahnar khi 
lâm trận). 


Không biết danh xưng Mọi có từ bao giờ, người Pháp nói 
rằng người Việt đã gọi những sắc dân cư ngụ trên vùng rừng 
núi phía Tây đồng bằng duyên hải miền Trung là Mọi từ lâu 
đời, với nội dung kinh bỉ những người có đời sống còn man 
dã, dữ tợn. Ngày nay danh xưng Mọi tuy không còn phổ biến 
nhưng trong dân gian vẫn còn những biến nghĩa tiêu cực khi 
muốn hạ thấp nhân phẩm hay khinh miệt đối phương với 
những cụm từ: làm mọi (làm không công, làm tôi tớ), man 
mọi (kém văn minh), mọi rợ (dã man), thằng mọi (người 
không có văn hóa). 

Trong thực tế danh xưng Mọi xuất phát từ lối phát âm của 
người Mường: Mơi, có nghĩa là người. Khi các giáo sĩ phương 
Tây đầu tiên đến Thanh Hóa vào cuối thế kỷ 16, họ đã dựa 
theo cách phát âm của người địa phương gọi những sắc dân 
sinh sống trên vùng rừng núi là Mwal, phiên âm ra theo 
tiếng la-tinh Việt ngữ hóa là mơ-oa l hay mơ-oai. Thật ra 
không có sắc dân nào tên mới cả, mỗi sắc dân đều có một 
tên riêng đi kèm, như Mơ Mường là người Mường. Khi cộng 
đồng người Việt từ các tỉnh Thanh Nghệ Tĩnh theo Nguyễn 
Hoàng vào Nam (tức miền Trung ngày nay) lập nghiệp đầu 
thế kỷ 16, họ gọi chung người miền núi là mơ-oai vì không 
biết đặt tên gì. Với thời gian, do cách phát âm riêng biệt của 
người Thanh Nghệ Tĩnh, danh xưng mơ-oai biến âm thành 
mọi. Từ đó về sau mới có các tên Mọi Đá Vách (Hré), Mọi Hời 
(Hroi, Kor, Bru, Ktu và Pacoh), Mọi Đá Hàm (Dịarai), Mọi Bồ 
Nông (Mnong) và Bồ Van (Rhadé Epan), Mọi Vị (Raglai) và 
Mọi Bà Rịa (Mạ) để chỉ những sắc dân Thượng sinh trú ở phía 
Tây Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Khánh 


Hòa, Bình Thuận và Biên Hòa. 

Có người dùng chữ người Sơn Cước cho có vẻ văn minh hơn, 
nhưng danh xưng này bao hàm tất cả những cư dân bản địa 
sống trên vùng núi non hay cao nguyên miền Bắc lẫn miền 
Trung, do đó không thể dùng để chỉ riêng người Thượng. 
Người bình dân gọi tất cả những thổ dân không phải là người 
Việt có nước da ngâm đen sinh sống bên cạnh họ là người 
miền ngược, người miền núi, thượng bang, người thiểu số, 
người sắc tộc, v.v... Các chế độ chính trị gọi là đồng bào sắc 
tộc. Chế độ cộng sản còn đi xa hơn, đồng hóa danh xưng 
sắc tộc (ethnie) với dân tộc (nationalité) theo cách gọi của 
Liên Xô cũ và Trung Quốc; sắc tộc thiểu số đổi thành dân tộc 
thiểu số, mỗi sắc tộc là một dân tộc (dân tộc Rhadé...), 
chính vì thế ngày nay người Việt trong nước thường gọi 
chung người Thượng là người dân tộc (?). 

Trong bài này tác giả sử dụng danh xưng Thượng, một cách 
gọi đặc trưng để chỉ những sắc dân sinh sống trên cao 
nguyên miền Trung, hay Tây Nguyên. Thượng có nghĩa là ở 
trên, người Thượng là người ở miền cao hay miền núi. 


Đi tìm lịch sử 

Cộng đồng người Thượng từ khi xuất hiện cho đến nay chưa 
bao giờ kết hợp lại thành một quốc gia. Mỗi nhóm sắc tộc, 
tùy từng thời điểm, hùng cứ một nơi, quay quần quanh một 
vị thủ lãnh hay một dòng họ. Sống trên một địa bàn hiểm 
trở, chung quanh là núi rừng ẩm ướt, dụng cụ sinh hoạt 
chính của người Thượng là gỗ rừng, văn minh của người 
Thượng có thể gọi là văn minh thảo mộc, những di tích 


không tồn tại lâu dài với thời gian. Gần đây nhiều di chỉ 
khảo cổ trên Tây Nguyên vừa được khám phá, nhưng những 
phát hiện này dừng lại ở thời đại đồ đá cách đây từ 10.000 
đến 30.000 năm, giai đoạn cận kim hoàn toàn thiếu vắng. 
Thêm vào đó người Thượng không có chữ viết, tìm hiểu 
nguồn gốc hay lịch sử của người Thượng chính vì vậy rất là 
khó khăn. Những huyền thoại dân gian truyền khẩu của 
người Thượng phần lớn do những giáo sĩ người Pháp chép 
lại, tính chất có thực của những chuyện này rất khó kiểm 
chứng. 

Mặc dầu vậy, với quyết tâm, chúng ta vẫn có thể tìm hiểu sự 
hiện diện của những đồng bào này qua lịch sử các thế lực 
xưa trong vùng: Phù Nam, Angkor, Chiêm Thành, Xiêm La và 
Đại Việt, để từ đó nối lại những mắt xích thiếu sót trong lịch 
sử các cộng đồng dân tộc Việt Nam. Tìm hiểu lịch sử của 
người Thượng cũng là tìm hiểu gốc tích của dân tộc Việt 
Nam, bởi vì ngày nay người Thượng là công dân của nước 
Việt Nam, tổ tiên của họ cũng là tổ tiên chung của dân tộc 
Việt Nam. 

Từ khởi thủy, trên Tây Nguyên không có chủng tộc nào có 
những tên gọi như ngày nay. Tổ tiên người Thượng phần lớn 
là người đồng bằng chạy lên cao nguyên lánh nạn và ở lại 
luôn; với thời gian, những hòa trộn chủng tộc giữa các nhóm 
di dân cũ và mới làm nảy sinh những nhóm sắc tộc khác 
nhau. Cũng nên biết rừng núi Trường Sơn trước khi được sát 
nhập vào Việt Nam vào đầu thế kỷ 20 là địa bàn lánh nạn lý 
tưởng cho những người thích sống tự do, từ chối sự thống trị 
của các thế lực đồng bằng. 


Theo kết quả của nhiều nghiên cứu, cư dân đầu tiên trên Tây 
Nguyên mang nặng yếu tố Veddoid (hay Négroid, dáng 
người nhỏ thấp, tóc đen xoắn, da ngâm đen, xuất hiện cách 
đây từ 10.000 đến 5.000 năm), sống theo bầy ngoài trời, 
biết săn bắn, chế tác dụng cụ và vũ khí bằng xương thú và 
đá đẽếo. Những đợt di dân về sau, mang nặng yếu tố 
Mélanésien (dáng thấp, nước da ngâm đen, tóc đen dợn 
sóng, cách đây từ 6.000 đến 5.000 năm) và Indonésien (từ 
sông Indus tới, dáng người cao to, tóc đen dợn sóng, da 
không đen sậm, cách đây từ 5.000 đến 2.500 năm) tiến bộ 
hơn, kết hợp với những nhóm có trước tạo thành các nhóm 
Thượng Môn Khmer ( người da đen, tóc quắn, xấu xí và sống 
khỏa thân, nếp sống đơn giản, không trộm cắp theo mô tả 
của Khương Tài, sử gia Trung Hoa vào thế kỷ 4) ở sâu trong 
lục địa địa và nhóm Thượng Malayo Polynésien (dáng vạm 
vỡ, da ngâm đen, tóc đen dợn sóng) từ duyên hải lên. Cả hai 
nhóm đều nắm vững kỹ thuật chế tác vật dụng bằng gốm, 
dệt vải, rèn luyện kim loại thô sơ và làm rẫy. 

Nhờ những đóng góp mới này người Thượng bắt đầu biết kết 
hợp thành bộ lạc, dựng nhà sàn, chăn nuôi trâu bò và thuần 
dưỡng voi rừng để chuyên chở hay xung trận. ý thức quyền 
lực ngày càng rõ nét, những bộ tộc lớn thường tấn công 
những bộ lạc nhỏ và yếu hơn để bắt phụ nữ và nô lệ phục vụ 
mình. Nhờ đất đai còn hoang trống, những nhóm nhỏ và yếu 
hơn, không muốn bị sát hại hay bị làm nô lệ, trốn vào các 
chốn rừng sâu; sống tách biệt với thế giới bên ngoài những 
nhóm này càng trở nên lạc hậu và yếu kém hơn. Sự di 
chuyển theo đàn thú rừng và lối canh tác du mục cũng làm 


thay đổi yếu tố thuần chủng của từng nhóm. Với thời gian, 
tranh chấp về không gian sinh tồn và lãnh đạo giữa những 
bộ tộc lớn ngày càng gắt gao, một số đã nhờ các thế lực tại 
đồng bằng (Phù Nam và Chiêm Thành) lên can thiệp và 
chấp nhận triều cống. Từ đó sự hiện diện của người Thượng 
bắt đầu xuất hiện trong những ghi chép của các triều vương 
đồng bằng, từ thế kỷ thứ 3 đến thế kỷ thứ 19. Đến thời Pháp 
thuộc, những nhóm sắc tộc Thượng lần lượt được khám phá 
và liệt kê trong các văn bản. 


Sự hình thành các nhóm Thượng 

Vào đầu công nguyên, xuất hiện hai vương quốc của người 
Malayo Polynésien lớn trên bán đảo Đông Dương: Phù Nam 
và Chiêm Thành. Lãnh thổ Phù Nam rộng từ Vịnh Thái Lan 
đến Biển Hồ nhưng ảnh hưởng tỏa lên Thượng Lào và Bắc 
Miến Điện. Chiêm Thành gồm nhiều vương quốc nhỏ sinh 
hoạt độc lập với nhau dọc các đồng bằng eo hẹp miền Trung 
đến chân dãy Trường Sơn về phía Tây: Lâm %o êp hay 
Indrapura (Bình Trị Thiên), Amaravati (Quảng Nam), Vijaya 
(Nghĩa Bình), Aryaru (Phú Yên), Kauthara (Khánh Hòa) và 
Panduranga (Bình Thuận). Sinh hoạt chính của người Malayo 
Polynésien là trồng lúa nước và buôn bán. Để tìm thêm 
nguồn hàng quí hiếm trao đổi với các thuyền buôn %o nên 
Độ, người Malayo Polynésien mở rộng tầm kiểm soát lên các 
vùng rừng núi đồng thời khuất phục luôn các nhóm dân cư 
bản địa đã có mặt từ trước. Một phần lớn dân cư bản địa, 
người Môn, từ chối sự thống trị mới này đã chạy sang đồng 
bằng các sông Menam (Thái Lan), Salween và Irrawaddy 


(Miến Điện) lập nghiệp; một số ít hơn trốn lên cao nguyên 
Trường Sơn. Một sắc dân khác, người Khmer, rút lên cao 
nguyên Korat (phía Tây Thái Lan) lánh nạn và ở luôn trên đó. 
Từ thế kỷ 5 người Khmer trở nên hùng mạnh, tiến xuống 
đồng bằng đánh bại Phù Nam và thành lập đế quốc Angkor 
vào giữa thế kỷ 7. Các triều vương Angkor dồn mọi nỗ lực 
xây dựng hệ thống dẫn thủy nhập điền và những đền đài đồ 
sộ bằng đá quanh Siem Reap. Những đại công tác này đòi 
hỏi một nguồn nhân lực khổng lồ, các sắc dân sinh sống 
quanh khu vực đều bị bắt về làm nô lệ và đã không nhiều thì 
ít tiêm nhiễm yếu tố văn hóa Khmer trong sinh hoạt hay trở 
thành hăn người Khmer bởi chính sách đồng hóa. Từ thế kỷ 
8 đến thế kỷ 15, nhiều đoàn nô lệ đã băng rừng vượt núi 
chạy lên cao nguyên Trường Sơn lánh nạn, hòa trộn với 
những nhóm Môn có sẵn từ trước tạo thành các nhóm hợp 
chủng Môn-Khmer (như các nhóm Bahnar, Sedang, Brâu, 
Hré, Kor, Mnong, Mạ, Koho, Stieng, Choro... ngày nay), với 
những trình độ văn hóa và kỹ thuật khác nhau tùy theo mức 
độ sống chung với người Khmer tại Biển Hồ và các nhóm 
Malayo Polynésien từ duyên hải miền Trung tiến lên sau này. 
Về phía Đông, từ thế kỷ 2, lãnh thổ các tiểu vương quốc 
Indrapura và Amaravati của người Chăm chịu áp lực nặng nề 
của người Trung Hoa ở Giao Chỉ. Mỗi lần bị đánh bại, dân cư 
Chăm rút lên Trường Sơn lánh nạn; một số đã ở lại hòa trộn 
cùng những nhóm Môn Khmer có sẵn để trở thành các nhóm 
Bru, Tà Ôi (Pacoh), Ktu, Djé Triêng. Giữa thế kỷ 5, Chiêm 
Thành bị quân Tống tấn công và đại bại, dân cư Amaravati 
băng Trường Sơn chạy vào Champassak (Nam Lào) lánh nạn, 


một số lớn đã ở lại và tạo thành các nhóm Dịarai với sự pha 
trộn ít nhiều yếu tố Môn Khmer. Đến cuối thế kỷ 7, quân 
Java từ Biển Đông tràn vào đánh phá Aryaru và Kauthara, 
một phần lớn dân chúng đã chạy lên cao nguyên Darlac tị 
nạn và tạo thành các nhóm Rhadé. Vào giữa thế kỷ 16 quân 
Chiêm tại Panduranga bị quân Việt đánh bại, một số người 
Chăm chạy lên cao nguyên Di Linh tá túc, hòa hợp với các 
nhóm Koho và Mạ để trở thành các nhóm Raglai. Về sau, 
vào đầu thế kỷ 19 thành trì cuối cùng của người Chăm tại 
Panduranga lọt vào tay nhà Nguyễn, một số người Chăm rút 
lên cao nguyên Đồng Nai, hòa trộn với các nhóm có trước để 
trở thành người Churu. 

Qua mô tả tóm lược này, tiến trình hình thành các nhóm 
người Thượng này có vẻ giản dị nhưng trên thực tế rất là 
phức tạp. Sự pha trộn giữa các nhóm, tự nhiên hay bị ép 
buộc, để trở thành một tập hợp khác làm thay đổi thường 
xuyên địa bàn cư trú của mỗi nhóm. Nhiều nhóm đã tan 
biến đi, nhiều nhóm mới được thành lập và còn giữ tên cho 
đến ngày nay. Cho đến nửa đầu thế kỷ 20, tiến trình chuyển 
hóa của người Thượng vẫn còn tiếp diễn: các nhóm Sedang, 
Bahnar và Djarai ở Kontum, các nhóm Mạ, Koho, Stieng và 
Mnong ở Di Linh đang có kết hợp tự nhiên để trở thành 
những tập hợp khác nhưng sự xâm nhập của người Pháp vào 
cao nguyên đã làm khựng lại tiến trình hợp chủng này và 
chấm dứt hăn vào giữa thế kỷ 20 khi người Kinh xuất hiện 
trên cao nguyên. 

Thêm vào đó, nhóm Thượng nào được các thế lực đồng bằng 
hỗ trợ thường hay áp đảo các nhóm khác, nhỏ và yếu hơn, 


để đồng hóa. Trên cao nguyên Kontum, người Bahnar tự gây 
thanh thế để củng cố cộng đồng của mình. Trên cao nguyên 
Pleiku và Darlac các nhóm Djarai và Rhadé được người 
Chăm ủng hộ thường áp đảo các nhóm nhỏ hơn để duy trì 
yếu tố thuần chủng của mình. Trên cao nguyên Attopeu, 
người Sedang, Cùa và Sô săn lùng các nhóm yếu hơn, bắt 
làm nô lệ bán cho người Thái và Lào. Trên cao nguyên Đồng 
Nai và Sông Bé, các nhóm Mnong Bhiet và Stieng hợp tác 
với các triều vương Khmer đánh phá lẫn nhau. Trong hai 
cuộc chiến Đông Dương vừa qua, cộng đồng người Thượng 
gần như phân hóa vì bị lôi kéo vào các cuộc chiến tranh 
giành độc độc lập và ý thức hệ giữa các phe phái. 

Điều đáng lưu ý là các nhóm Thượng trên cao nguyên, trừ 
trường hợp Pháp và Mỹ, gắn bó với các thế lực đồng bằng 
thuộc văn minh %onên Độ hơn là với những người thuộc văn 
hóa Trung Hoa. Trong quá khứ và ngay trong hiện tại, người 
Thượng mặc dù có bị đàn áp, ức hiếp hay có chống trả lại 
các cuộc xâm nhập của người Chăm, Khmer và Thái nhưng 
quan hệ của họ đối với các cộng đồng có nền văn hóa 
%onên Độ lúc nào cũng dễ dàng, sự kiện này cần nên lưu ý. 


Quan hệ với người Chăm và Khmer 

Do xuất thân từ các vùng đất thấp, quan hệ giữa người 
Thượng và các thế lực đồng bằng đã rất chặt chẽ. Người 
Thượng cần gạo muối và dụng cụ kim khí, người đồng bằng 
cần phẩm vật rừng xanh, cả hai cộng đồng vẫn còn trao đổi 
qua lại cho đến ngày nay. Thêm vào đó là những quan hệ 
quyền lợi và quyền lực, các thế lực đồng bằng cần người 


miền núi để bổ sung nhân lực trong các công trình xây dựng 
hay quân đội, nhất là voi trận, nhằm tăng cường uy thế; các 
nhóm miền núi cần người đồng bằng hỗ trợ để bảo vệ địa vị 
áp đảo của mình. Sau mỗi thất bại các nhóm Thượng phân 
hóa thành các chi bộ nhỏ sống rải rác khắp nơi dọc các con 
suối, các thung lũng lòng chảo hay trên các triển núi, đời 
sống vô cùng khó khăn vì bị tản mát. Về phía các vua Chăm 
và Khmer, mỗi khi thua trận, thường dâng cống phẩm vật 
rừng xanh (cọp, nai, voi, ngà voi, sừng tê giác, trầm hương, 
cánh kiến, mật ong, vàng bạc, đá quí) do người Thượng 
cung cấp cho phe thắng trận để xin thần phục. Theo dõi 
những ghi chép còn lại trên bia đá của các triều vương 
Angkor và Chiêm Thành cũ, quan hệ qua lại giữa hai khu vực 
đã được nhiều lần nhắc đến. 

Tại Chiêm Thành, tù trưởng các bộ lạc lớn của người Thượng 
được phong tước chiến sĩ (Ksatriya), có quyền lập gia đình 
với phụ nữ Chăm và ra vào cung đình. Các vua Chiêm Thành 
cũng thường được các tù trưởng Thượng gả con gái để duy 
trì quan hệ quyền lực. Năm 914 một tiểu vương Chăm gốc 
Bahnar tên Mahindravarman được giao cai quản cao nguyên 
Kontum và khi chết được chôn tại Kon Kor trong thung lũng 
sông Bla, gần Kontum. Nam 1145, vua Khmer Suryavarman 
II với sự giúp đỡ của người Stieng và Mnong, sau đó là của 
người Rhadé và Djarai, băng Trường Sơn vào chiếm kinh đô 
Vijaya (Bình Định) của người Chăm. Năm 1150, sau khi đánh 
đuổi quân Khmer về bên kia dãy Trường Sơn, vua Chăm Jaya 
Harivarman tấn công người Rhadé, Djarai và các nhóm 
Thượng khác, mà họ gọi chung là Kirataê, do Vansaraja (êng 


Minh Diệp), một người Rhadé và là anh rể của nhà vua, để 
tái lập trật tự trong nước. Tàn quân của Vansaraja vượt sông 
Gianh vào Đại Việt câu cứu, vua Lý Anh Tôn sai tướng 
Nguyễn Mông cùng 5.000 binh sĩ từ Thanh Hóa vào tiếp cứu 
nhưng bị đánh bại, Nguyễn Mông và Vansaraja đều bị tử 
trận. Toàn bộ các thung lũng ven núi nơi người Thượng cư 
trú đều đặt dưới sự kiểm soát của Chiêm Thành. 

Tại Chân Lạp, sự lớn mạnh của Chiêm Thành đe dọa thế 
đứng của đế quốc Angkor, trong suốt thế kỷ 12 quân Khmer 
với sự hỗ trợ của người Thượng đã nhiều lần băng rừng 
Trường Sơn tiến vào đánh phá Chiêm Thành. Những thế kỷ 
sau, nơi cư trú của người Thượng trở thành khu vực trái độn 
và là nơi giao chiến giữa Angkor và Chiêm Thành. 

Năm 1282, lãnh thổ Chiêm Thành bị quân Mông Cổ chiếm 
đóng. Hoàng tử Harajt cùng mẹ là hoàng hậu 
Gaurendraksmi trốn lên cao nguyên Ya Heou (An Khê) lánh 
nạn và chiêu mộ được 20.000 binh lính Thượng (đủ cả các 
sắc tộc lớn nhỏ) kháng chiến. Lực lượng du kích của Harajit 
gây nhiều thiệt hại cả về nhân mạng lẫn vật liệu chiến tranh 
cho quân Mông Cổ. Năm 1283, Toa Đô dẫn hơn 5.000 binh 
sĩ, 100 tàu chiến và 250 thuyền đổ bộ vào Quảng Ngãi và 
Bình Định, tiến lên cao nguyên Kontum-Pleiku tiễu trừ quân 
kháng chiến nhưng vì không quen khí hậu nóng ẩm và thiếu 
tiếp liệu phải lui về đồng bằng. Quân Chiêm và quân nhà 
Trần đã hợp lực cùng nhau đánh đuổi quân Mông Cổ ra khỏi 
lãnh thổ năm 1285. Năm 1288 Harajit lên ngôi vua, hiệu 
Chế Mân (Jaya Sinhavarman III), quan hệ giữa người Chăm 
và người Việt, giữa người Thượng và người Chăm ngày càng 


thắm thiết, nhiều đền đài Chăm được dựng lên ở Yang Mun, 
Yang Prong và Drang Lai. 

Từ thế kỷ 14 trở về sau, chiến tranh giữa Chiêm Thành và 
Đại Việt xảy ra thường xuyên, cộng đồng người Thượng trên 
cao nguyên là nguồn nhân lực bổ sung cho quân đội Chiêm 
Thành. Năm 1471, vua Lê Thánh Tôn chiếm thành Đồ Bàn 
(Bình Định) và chia lãnh thổ Bắc Chiêm Thành ra nhiều xứ 
để cai trị, trong đó có xứ Nam Phan bao gồm vùng đất phía 
Tây các tỉnh Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định và cao 
nguyên Kontum, Pleiku, Darlac. Kể từ giai đoạn này, dân cư 
Đại Việt mới biết người Thượng nhưng vì tổ chức xã hội theo 
khuôn mẫu Trung Hoa nên các sắc dân không thuần chủng 
Kinh đều bị cách ly. Người Manê (Thượng) luôn bị nghi ky và 
nhiều phòng tuyến ngăn cản sự tiếp xúc giữa Kinh và 
Thượng được thành lập. Những năm mất mùa, người Đá 
Vách (Hroi, Kayong, Cùa, Hré, Ktu, Krem) thường tràn vào 
các thôn xã người Kinh cướp bóc lương thực. 

Năm 1540, vua Lê Trang Tôn phong Bùi Tá Hán làm trấn thủ 
đạo Quảng Nam với mục đích trừ loạn Đá Vách ở phía Nam 
Quảng Ngãi gồm các huyện Ba Tơ, Minh Long, Sơn Hà. Sau 
khi dẹp xong loạn Đá Vách, Bùi Tá Hán thi hành chính sách 
chư hầu đối với người Thượng (thuộc man) và mở rộng giao 
thương hai chiều: cung cấp muối gạo, vải vóc và nhận lại 
ngà voi, sừng tê giác, quế, kỳ nam, mật ong. Chính sách này 
đã mang lại sự yên bình cho toàn khu vực trong gần 200 
năm. 

Trong cùng thời gian đó, đồng loại của họ phía Tây Trường 
Sơn sống trong loạn lạc. Năm 1587, người Ai Lao từ cao 


nguyên Sébang Hien tiến xuống chiếm thung lũng Sedon, 
Sekong, Sesan, Sesu (tả ngạn sông Mékong) và được người 
Sedang tiếp sức, đánh đuổi các bộ lạc Pacoh, Brilar, Halang 
lên các khu rừng rậm và núi cao phía Đông của Đại Việt. 
Người Ai Lao còn tràn vào thung lũng sông Srepok của Chân 
Lạp, chiếm cứ khu vực sinh sống của người Bahnar và Dịarai 
dựng làng Bandon. Đến đầu thế kỷ 17, cuộc Nam tiến của 
người Ai Lao dừng lại trên cao nguyên Darlac. Năm 1601, 
người Djarai, được Chân Lạp hỗ trợ, đẩy quân Ai Lao lui về 
phía Bắc. Quan hệ giữa người Khmer và Djarai được thiết lập 
và kéo dài cho đến năm 1860 khi các giáo sĩ Pháp đến cao 
nguyên. 


Quan hệ với người Kinh 

Thời Trịnh Nguyễn phân tranh, người Thượng là nạn nhân 
trực tiếp hay gián tiếp của các thế lực tranh chấp. Mỗi khi 
thua trận quân chúa Trịnh hay chúa Nguyễn thường rút lên 
vùng núi phía Tây lẩn tránh; phe thắng trận truy kích theo, 
đánh tràn vào các bản làng Thượng và bắt dân Thượng 
khuân vác quân dụng và nộp lương thực. Nhiều nhóm 
Thượng đã phải chạy qua xứ Nam Chưởng (trước kia là Láng 
Cháng, Bắc Lào) lánh nạn. 

Trong thế kỷ 17, người Thượng (Raglai và Churu) và người 
Chăm tiếp tục kết hợp cùng nhau chống lại cuộc Nam tiến 
của các chúa Nguyễn. Năm 1629, Sãi Vương Nguyễn Phúc 
Nguyên tiến quân vượt sông Đà Rằng, thành lập Trấn Biên 
dinhđến tận chân núi Thạch Bi (đèo Cả). Vua Chăm Po Romé 
bị thua phải giảng hòa và xin cưới con gái thứ ba của Sãi 


Vương là công chúa Ngọc Khoa, cũng là vợ thứ ba và là vợ 
út của Po Romé, gọi là Po Bia út, tức hoàng hậu Akaran (vợ 
thứ nhất là Po Bia Suthi, người Chăm con vua Po Ehklang, 
không có con trai; vợ thứ hai là con một tù trưởng Rhadé ở 
Attopeu tên Po Bia Tanchan). 

Năm 1697, người Đá Vách (Hré, Ktu, Pacoh, Bru) phía tây 
Bình Trị Thiên nổi lên phản đối sưu cao thuế nặng. Năm 
1714, Trà Xuy (một người Hré) lãnh đạo dân Thượng phía 
Tây Cam Lộ kiểm soát một vùng đất rộng lớn phía Tây 
Quảng Trị. Năm 1722, người Hré tiến chiếm Minh Linh (còn 
gọi là Hồ Xá thuộc tỉnh Quảng Trị), chúa Nguyễn Phúc Chu 
cử Nguyễn Đăng Khoa đi đánh dẹp nhưng bị chết trong đám 
loạn quân. Quân Thượng hùng cứ khu vực cận sơn cho đến 
1760 khi Nguyễn Cư Trinh làm tuần phủ Quảng Ngãi, ông 
phải mượn sự tích Sãi Vãi để khích động tinh thần binh sĩ 
mới dẹp yên được người Thượng. Nguyễn Cư Trinh thành lập 
Quảng Ngãi đồn dinh gồm sáu đạo canh phòng các vùng 
cận sơn và áp dụng chính sách dân vận để thu phục người 
Đá Vách. 

Năm 1765, Định vương Nguyễn Phúc Thuần thành lập trấn 
Điện Bàn tại Quảng Nam và cho xây dựng một trường lũy 
(tường thành bằng đất bện tre, có hố chông bằng cây tầm 
vông hay tre già vót nhọn) từ Trà Mi (Quảng Nam), Trà Bồng, 
Nghĩa Hạnh, Minh Long, Ba Tơ (Quảng Ngãi) đến An Lão, 
Hoài nên, Phù Mỹ (Tây Bắc Bình Định) để phòng người 
Thượng. Năm 1770, khâm sai Trần Ngọc Chu mới dẹp yên 
được loạn Đá Vách, nhưng kéo dài lâu. Năm 1773, quân 
Thượng lại nổi lên ở Quảng Nam và Quảng Ngãi chống lại 


chính sách phân biệt đối xử. Năm 1775 tại Hải Lăng, hai 
lãnh tụ Lâm và Mộc, người Tà Ôi, lãnh đạo cuộc kháng chiến 
ở các huyện Cam Lộ, Đăng Xương, Minh Linh chống lại chúa 
Trịnh. 

Trong cuộc nội chiến Tây Sơn-chúa Nguyễn, cao nguyên 
Trường Sơn là nơi ẩn lánh của phe thua trận và là hậu cứ cho 
những cuộc tiến quân khác của các phe lâm chiến. Năm 
1771, anh em Nguyễn Nhạc, Nguyễn Lữ và Nguyễn Huệ nổi 
lên tại Tây Sơn, một làng trên cao nguyên An Khê thuộc tỉnh 
Bình Định, lãnh địa của người Bahnar. Phong trào Tây Sơn 
được người Bahnar, Hré, Kor, Sedang, Rhadé, Djarai và 
nhiều nhóm Thượng khác bên Lào giúp người và giúp của. 
Nhiều tù trưởng Thượng tại Bình Định còn gả con gái cho 
anh em Tây Sơn làm hầu thiếp. Quân Tây Sơn có ba đạo: 
một đạo gồm toàn người Hoa (đa số là quân cướp biển), một 
đạo gồm toàn người Thượng (do tù trưởng Bok Kiom, người 
Bahnar, chỉ huy) và người Chăm, hai đạo này họp thành tả 
quân và hữu quân; đạo thứ ba gồm toàn người Kinh họp 
thành trung quân. Khi Nguyễn Huệ hai lần mang quân ra 
Bắc (1788-1789), binh sĩ Thượng và Chăm đã tỏ ra đắc lực 
trong việc vận chuyển người và lương thực. Nguyễn Huệ mất 
năm 1792, người Thượng tiếp tục ủng hộ Trần Quang Diệu 
và Vũ Văn Dũng chống lại chúa Nguyễn nhưng cuối cùng 
vẫn bị đánh bại. Sợ bị Gia Long trả thù, con cháu nhà Tây 
Sơn chạy lên cao nguyên lẩn tránh và được người Sedang 
hết lòng che chở. Từ đó cộng đồng người Thượng bị canh 
phòng nghiêm nhặt, mọi quan hệ với đồng bằng đều bị cắt 
đứt. 


Năm 1804, hai năm sau khi lên ngôi, Gia Long cho dựng lại 
các tuyến phòng thủ phía Tây Quảng Nam, Quảng Ngãi, gọi 
là Trấn Man (nơi ngăn giữ người Man), nay là Điện Bàn, gồm 
4 nguyên: Đà Bồng, Cù Bà, Phù Bà và Ba Tơ và 5 đạo. 
Nguyễn Công Trứ và Nguyễn Khắc Tuân củng cố tuyến 
phòng thủ này với sự thành lập nhiều đồn lũy tại những nơi 
trọng điểm, nhiều khu dinh điền và đồn điền đưa dân đồng 
bằng lên khai thác, đồng thời giáo hóa một số bộ lạc Thượng 
ven ranh nghề canh tác lúa nước và chăn nuôi. Năm 1819, 
tả quân Lê Văn Duyệt xây thêm Tịnh Man Trường Lũy (thành 
lũy để dẹp yên giặc Man) bằng đá và đất cao 2 thước, dầy 1 
thước, dài trên 90 cây số, từ Trà Bồng qua Sơn Trà, Minh 
Long phía đông Ba Tơ (Quảng Ngãi) đến Nước Giao, Gò Bùi 
thuộc An Lão (Bình Định) để ngăn chặn người Thượng. Mặt 
ngoài trường lũy có hào chông và hàng rào cây với 115 đồn, 
mỗi đồn có 10 lính canh. 


Quan hệ với triều Nguyễn 

Do bị cắt đường liên lạc với đồng bằng miền Trung, tình hình 
trên cao nguyên rất là loạn lạc dưới triều nhà Nguyễn và đời 
sống của người Thượng trở nên cơ cực vì bị người Nam 
Chưởng và Xiêm La ức chế. Người Bahnar rút về phía Đông 
dọc sông Bla sinh trú, người Halang trốn lên đỉnh núi Mang 
Rai, người Rhadé Kpa chạy về phía Nam hồ Taklak (Lạc 
Thiện) lập nghiệp, người Chom Puon và Brao sinh sống dọc 
đèo Lao Bảo ẩn vào rừng sâu, người Mnong Bhiet di tản 
sang Kratié. Nhiều nhóm đã bị diệt chủng hay bị đồng hóa, 
đến nay không còn dấu tích. Tại một số nơi, quân Xiêm La 


còn xúi người Thượng đánh phá các làng ven núi của người 
Việt để bắt người và cướp lương thực. 

Trước sự đe dọa của Xiêm La, năm 1827 tù trưởng Chiêu Nội 
dẫn 3.000 dân đỉnh chạy qua Đại Việt xin bảo hộ và dâng 
luôn 28 sở ruộng ở Kham Mouan làm nội thuộc. Minh Mạng 
đổi tên Kham Mouan thành Trấn Ninh và phong Chiêu Nội 
làm Trấn Ninh phòng ngự sứ, cai quản 7 huyện và phong các 
thổ mục làm thổ tri huyện và thổ huyện thừa. Tin Đại Việt 
chịu bảo hộ và giúp các thổ dân chống lại Xiêm La và Nam 
Chưởng loan đến các nhóm thiểu số khác tại Ai Lao. Tù 
trưởng Tam Động (Tourakom) và Lạc Phán (Pak Sane) trước 
kia trực thuộc Vạn Tượng cũng dâng đất xin nội thuộc, Minh 
Mạng liền chia làm hai phủ: Trấn Tĩnh và Lạc Biên và giao 
cho các đầu mục bản địa cai quản. Về sau có thêm tù 
trưởng các xứ Xa Hổ (Sa Noi), Sầm Tộ (Sam Teu), Mang Soan 
(Mouan Som), Mang Lan (Mouan Ham), Trình Cố (Xieng 
Khoan), Sâm Nứa (Sam Neua), Mường Duy (Mouan Yut), 
Ngọc Ma (Na Noi), Cám Cát (Kham Keut), Cam Môn (Kham 
Mouan) và Cam Linh (Kham Len) về xin nội thuộc, tất cả đều 
được vua Minh Mạng nhận bảo hộ và phong quan. Minh 
Mạng lập thêm ba phủ: Trấn Biên (Xa Hổ, Sầm Tộ, Mang 
Soạn và Mang Lang), Trấn Định (Cam Cát, Cam Môn và Cam 
Linh) đặt dưới sự quản lý hành chánh của Nghệ An, còn phủ 
Trấn Nam (Trình Cố, Sầm Nứa và man Duy) trực thuộc Thanh 
Hóa. Các nhóm Mường và Hmong (Mèo) sinh sống tại Mang 
Vang (Na Khang), Na Bí (Prasie), Thượng Kế (Keng Kok), Tả 
Bang (Ta Lam), Xương Thịnh (Song Khone), Tầm Bồn 
(Tchépone), Bà Lan (Pha Lane), Mang Bổng (Mouan Phin) và 


Lang Thời (Phak Kha Nhia) cũng xin về nội thuộc, được chia 
làm 9 châu do các đầu mục cai quản, trực thuộc Cam Lộ. 
Như vậy toàn bộ lãnh thổ miền Trung Lào (Vientiane, Xieng 
Khoang, Hua Phan, Bolikhamsay, Kham Moun và 
Savanakhet) đều nội thuộc Đại Việt. 

Người Thượng sinh trú tại vùng Hạ Lào thường bị người Thái 
hiếp đáp cũng chạy qua Đại Việt cầu cứu. Từ 1829 trở về 
sau, vua Thủy Xá của người Djarai thường sai người mang lễ 
vật triều cống và được ban tặng lại áo mão, tước phẩm triều 
đình và mang họ do vua đặt. Nhưng đời sống cửa người 
Thượng ngày càng khó khăn, lễ vật triều cống thưa dần rồi 
ngưng hăn, thỉnh thoảng họ còn tràn vào các làng xã của 
người Việt tại vùng giáp núi để cướp lương thực. Năm 1863, 
vua Tự Đức phong Nguyễn Tấn làm tiểu phủ sứ Trấn Man để 
ngăn chặn người Thượng. Nguyễn Tấn đổi Trấn Man thành 
Nghĩa Định Sơn Phòng Trấn, ghi chép những phong tục tập 
quán, ngôn ngữ của người Thượng để quan quân học tập. 
Sơn Phòng Trấn gồm bốn châu: Trà My, Nghĩa Hành, Đức Phổ 
và Bồng Sơn. Năm 1866-1867, các bộ lạc lớn của người 
Thượng xin thần phục, đến năm 1869 thì tất cả các bộ lạc 
nhỏ ở vùng rừng sâu phía tây An Lão (Bình Định) đều ra 
hàng. Con cháu Nguyễn Tấn là Nguyễn Độ và Nguyễn Thân 
tiếp tục cai trị Sơn Phòng Trấn cho đến năm 1891. Vua Tự 
Đức ra chỉ dụ nới rộng lãnh thổ lên các vùng trung nguyên, 
chương trình này sau đó bị đình chỉ vì triều đình Huế phải 
tập trung sức lực đối phó với quân Pháp đang làm áp lực 
trên khắp lãnh thổ. 

Sổ bộ về dân số người Thượng thời Nguyễn không có vì 


người Thượng không có họ mà chỉ có tên. Dưới thời Tự Đức, 
để tiện việc ghi chép, các quan lại triều đình (chánh tổng và 
tổng nguồn là những chức quan cai trị vùng Thượng) đặt cho 
mỗi làng Thượng một họ Việt chung tùy theo suy luận của 
mỗi người, chăng hạn như Đinh (tráng định), Hồ (loạn quân), 
Man (dã man) v.v... Từ đó người Thượng vùng Nam Ngãi đều 
mang họ Đinh, người Vân Kiều mang họ Hồ, người Thượng ở 
Bình Định và Phú Yên mang họ Man, v.v... 

Sự hiểu biết về người Thượng chỉ rõ dân khi người Pháp mở 
rộng lãnh thổ lên cao nguyên. Công lao đầu tiên thuộc về 
các giáo sĩ, tiếp theo là của những nhà phiêu lưu, mạo hiểm. 
Những ghi chép của họ đã giúp chính quyền thuộc địa Pháp 
dễ dàng cai trị cao nguyên. Người Việt sau này, thừa hưởng 
di sản hiểu biết đó, đã không biết làm thăng hoa thêm. 


Nguyễn Văn Huy 
Cộng đồng người Thượng trên cao nguyên miền Trung 
BÀI II 


Người Thượng và những phong trào phản kháng dưới 
thời Pháp thuộc 

Từ giữa thế kỷ 16 người Việt bắt đầu tiếp xúc giáo lý đạo 
công giáo, số người theo đạo càng ngày càng đông, nhiều 
họ đạo lớn được thành lập. Nhưng từ thế kỷ 19 trở về sau, 
đạo công giáo bị bách hại, phong trào tìm đường lên cao 
nguyên lánh nạn trở nên mạnh mẽ, cộng đồng người Thượng 
qua đó đã được biết đến. 

Sự xâm nhập của người Pháp, và của người Kinh sau này, 
vào không gian sinh tồn của người Thượng là tiền để của 
những phong trào hợp tác hay phản kháng của người 
Thượng. 


Quan hệ với các giáo sĩ Pháp 

Tại Việt Nam, người Thượng đã được các giáo sĩ phương Tây 
biết đến từ thế kỷ 17. Năm 1621, giáo sĩ Borri gọi chung 
những nhóm dân cư phía Bắc Nam Phần là Kemoy (Kẻ Mọi). 
Giáo sĩ Marini Romain đề cập tới các vua Hỏa Xá và Thủy Xá 
(người Dịaral) từ 1646. Năm 1651, giáo sĩ Alexandre de 
Rhodes xác nhận xứ Rumoi (Rú Mọi) nằm ở giữa Lào và 
Annam. Trong thế kỷ 18, giáo sĩ João de Loureiro xuất bản 
cuốn De nigris Moi et Champanensibus (Người Mọi đen và 
Champa); giáo sĩ De La Bissachère lội ngược sông Mékong 


lên phía Bắc và khám phá các nhóm Thượng sinh sống dọc 
hai bờ sông. Năm 1765, giáo sĩ Pigues lên đến thượng nguồn 
sông Prek Chlong (Kampuchea) và tiếp xúc với các nhóm 
Stieng, Proue, Queraie, Penong, v.v..., rồi trở về không. Năm 
1770, giáo sĩ Juguet vào Prek Chlong giảng đạo cho người 
Stieng rồi chết vì kiệt sức (1774). Tháng 5-1775, giáo sĩ 
Faulet thành lập họ đạo Chlong rồi cũng chết vì bệnh sốt rét 
rừng (1776). Sang thế kỷ 19 những hiểu biết về Tây Nguyên 
rõ ràng dần; khi thiết lập Đại Quốc Họa Đồ năm 1838, giáo 
sĩ Taberd dùng chữ mọi để chỉ những nhóm dân sinh sống 
trên cao nguyên Trường Sơn. Tuy vậy, những cố gắng này 
không có tiếp nối. 

Phải chờ đến thời Tự Đức, việc cấm đạo trở nên dữ dội ở 
đồng bằng, cố gắng tìm đường lên cao nguyên mới được hồi 
sinh. Tại Tây Nam Phần, năm 1857, giám mục Lefèbvre cho 
người vào nơi sinh trú của người Stieng, phía Tây Bắc Gia 
Định, tìm nơi trú ẩn và năm 1861, giáo sĩ Azémar thành lập 
được họ đạo Brơlam (Bình Long) nhưng bị Pou Kombo (một 
lãnh tụ Khmer) đốt năm 1867. Giáo sĩ Vuillaume, khi trốn 
các cuộc lùng bắt đạo tại Phan Rang năm 1865, đã chạy lên 
cao nguyên Di Linh sinh sống với người Mạ và Sré. 

Nhưng sự khám phá Tây Nguyên và người Thượng chỉ qui mô 
hóa từ giữa thế kỷ 19. Tại Trung Phần, năm 1847, giám mục 
cai quản giáo phận Đông Nam Phần tại Bình Định, Etienne 
Cuénot cử ông Nguyễn Do, một tín đồ người Kinh, đi từ Trạm 
Gò đến An Khê vào lãnh thổ người Djarai Hadrong. Năm 
1850, Nguyễn Do dẫn bốn giáo sĩ Pháp (Combes, Fontaine, 
Dourisboure, Besombes) vào nơi cư trú của người Bahnar, 


Rengao, Sedang và thiết lập các họ đạo tại Kon Xolang, Kon 
Koxam và Kon Rohai. Khi về đồng bằng mỗi phái đoàn vẽ lại 
bản đồ và ghi chú chi tiết phong tục tập quán của từng 
nhóm sắc tộc đã tiếp xúc. Đó là những tài liệu về cao 
nguyên miền Trung chưa từng được biết. (Năm 1776, khi vào 
Nam kiểm kê, Lê Quí Đôn có ghi lại một số quan hệ giữa các 
vua Hỏa Xá và Thủy Xá với triều đình xứ Đàng Trong, nhưng 
những mô tả này chỉ dựa trên lời thuật chứ không do giao 
tiếp trực tiếp). 

Trong thời kỳ này người Sedang, Djarai và Stieng còn rất 
hiếu động, họ thường đánh bắt người Bahnar Reungao, 
Sedang Halang và Mnong Bhiet bán làm nô lệ cho người 
Thái và người Lào. Năm 1862, nhân bệnh đậu mùa làm chết 
nhiều người trên cao nguyên, các thầy phù thủy Thượng cho 
rằng sự hiện diện của các giáo sĩ Pháp là nguyên nhân của 
tai ương và kêu gọi dân chúng nổi lên đánh đuổi. Khoảng 
400 quân Sedang từ phía Bắc tràn xuống tấn công các làng 
công giáo Bahnar. Các bộ lạc Djarai từ phía Nam sông Bla 
cũng tiến lên chiếm đóng khu vực canh tác của người 
Bahnar. Năm 1871, một đàn châu chấu bay đến phá hoại tất 
cả mùa màng của người Thượng gây ra nạn đói, các tù 
trưởng Djarai và Sédang lại hô hào dân chúng nổi lên đốt 
phá các làng đạo Bahnar. 

Cũng nên biết Bahnar là nhóm sắc tộc đầu tiên, sau người 
Kinh, có chữ viết dựa theo mẫu tự la-tinh do các giáo sĩ dòng 
Thừa Sai soạn năm 1861. Trước sự đe dọa này, các giáo sĩ 
Pháp giúp người Bahnar chống trả lại và còn thành lập một 
đội võ trang gồm 1.200 người năm 1883 để đánh trả lại 


những cuộc tấn công của các nhóm khác. 

Sự hiện diện của các giáo sĩ công giáo làm thay đổi hăn 
tương quan quyền lực trên Tây Nguyên. Người Bahnar trước 
kia là nạn nhân của người Djarai và Sedang nay biết tự vệ 
hữu hiệu hơn. Thêm vào đó, các giáo sĩ Kinh còn dạy cho 
người Bahnar cách trồng lúa nước, bắp, cây bông gòn và 
nghề chăn nuôi (heo, bò, trâu, ngựa, gà, vịt). Đời sống của 
người Bahnar nhờ đó đã được cải thiện hơn, không bao lâu 
sau dân số Bahnar tăng nhanh và trở thành một nhóm hùng 
mạnh. 

Đầu năm 1888, toàn quyền Constans và tổng thư ký 
Klobukowski cử David Mayréna (một tay phiêu lưu khôn 
ngoan và gan dạ) lên Attopeu tìm vàng. Mayréna được các 
giáo sĩ Pháp giúp đỡ tận tình và nhờ tài bắn súng rất hay, 
đánh kiếm rất giỏi đã chinh phục hầu hết các làng Sedang 
tại Dakto. Sau thành công dễ dàng này, Mayréna thành lập 
vương quốc Sedangê ngày 3-6-1888, có hiến pháp, có quốc 
kỳ và huy hiệu riêng. Mayréna tự xưng là êMarieĐệ Nhất, 
vua người Sedangô. 

Không chịu thua, ngày 20-6-1888, các giáo sĩ Pháp cũng cho 
ra đời Liên Bang Bahnar-Reungao-Sedang, phong một lãnh 
tụ Bahnar tên Krui làm tổng thống Cộng Hòa Bahnarê. Liên 
bang mới này liên hiệp với vương quốc Sedang tuyên chiến 
với người Dịaral. 

Danh tiếng của Mayréna đe dọa uy quyền của Xiêm La, lúc 
đó gần như đặt trọn Tây Nguyên dưới quyền kiểm soát, và 
làm chính quyền thuộc địa Pháp tại Đông Dương lo ngại; cả 
hai tìm cách triệt hạ ảnh hưởng của Mayréna trên phần đất 


này. 

Nhân một chuyến du hành sang Châu Âu tìm hậu thuẫn 
tháng 1-1889, Mayréna bị cấm trở về Đông Dương và chết 
cô đơn trên một hòn đảo ngoài khơi vịnh Thái Lan (tháng 11- 
1890). Tháng 3-1889, công sứ Qui Nhơn Guiomar lên 
Kontum giải tán vương quốc Sedang và khuyên người 
Thượng gia nhập Liên Bang Bahnar-Rengao do Hội truyền 
giáo Kontum cai quản. Điều này không làm hài lòng người 
Sedang, Djarai và Rhadé, họ rút vào rừng sâu tổ chức chống 
phá sự hiện diện của Pháp. Kể từ đó cao nguyên miền Trung 
trở nên mất an ninh và chính quyền thuộc địa Pháp thay 
mặt giáo hội công giáo bảo vệ các làng đạo, đồng thời mở 
rộng tầm kiểm soát trên khắp Tây Nguyên. 


Chống phá sự xâm nhập của người Pháp 

Mục tiêu chiến lược của Pháp trong thời kỳ này là loại trừ 
ảnh hưởng của Xiêm La, mở rộng lãnh thổ về phía Tây, thiết 
lập vòng đai bảo vệ quyền lợi lâu dài của Pháp tại Đông 
Dương. Để thực hiện, chính quyền thuộc địa Pháp tổ chức dọ 
thám các vùng đất lạ, đo đạc địa hình và ghi chép phong tục 
tập quán của người Thượng; xây dựng hệ thống đồn bót và 
cơ quan hành chánh tiền phong để cai trị và vô hiệu hóa sự 
chống đối của các nhóm Thượng bất phục tùng. 

Sự xâm nhập của quân đội Pháp vào sâu trong nội địa Đông 
Dương, nhất là sau khi đuổi quân Xiêm sang bên kia bờ hữu 
ngạn sông Mékong và thành lập nước Lào dưới sự bảo hộ 
của Pháp tháng 10-1893, làm nổ bùng một phong trào phản 
kháng dữ dội trên khắp cao nguyên, từ 1893 đến 1914. 


Tại Nam Lào, năm 1901, Khomadan, một người Phù Thái 
đồng thời cũng là thầy pháp, kêu gọi dân chúng nổi lên 
chống Pháp trên cao nguyên Boloven, từ Oubon đến Bassac. 
Đầu năm 1902, người Kha và Sedang giết đồn trưởng Henri 
tại Nongpol, giết cai đội Sicre tại Kapeu, tấn công 
Savannakhet, bao vây Saravane. Chính quyền thuộc địa 
Pháp phải cử nhiều đoàn quân chính qui lên Nam Lào tái lập 
an ninh nhưng quân của Khomadan cầm cự cho tới 1907 
mới bị vô hiệu hóa. 

Tại Bình Trị Thiên, phong trào Cần Vương từ 1888 lôi kéo 
một số khá đông người Thượng chống lại quân Pháp cho đến 
1897. 

Năm 1898, Pháp tiếp thu hệ thống phòng thủ cao nguyên 
của triều Nguyễn (Sơn Phòng Trấn). Người Thượng trước kia 
được hưởng qui chế độc lập với triều đình Huế nay bị đặt 
dưới quyền quản trị trực tiếp của Pháp đã đứng lên chống 
lại. Tháng 6-1901, người Ktu tại A Sơ, A Dong và A Bạc tấn 
công đồn An Điềm (Đại Lộc, Quảng Nam) gây thương tích 
cho nhiều binh lính. Năm 1903, người Hré do Tổng Ren và 
Tia Các cầm đầu đánh phá các đồn Mang Gia, Nước Vo và 
Nước Dinh (Quảng Ngãi); tháng 4-1907 họ đánh phá Đức 
Phổ, tháng 11 chiếm đồn Đồng Mít (Quảng Ngãi) và chỉ bị 
dẹp yên cuối năm 1910. Người Tà Ôi nổi lên sát hại nhiều sĩ 
quan và binh lính Pháp trên thượng nguồn sông Sé Pouc 
(Quảng Trị và Thừa Thiên) năm 1911. 

Trên vùng đất giữa Attopeu và Kontum, từ 1900 đến 1910, 
người Sedang chống phá dữ dội sự xâm nhập của quân Pháp 
vào xây dựng đường sá. Năm 1900, lãnh tụ Thăng Mậu dẫn 


quân Sedang tấn công các làng công giáo dọc hai bờ sông 
Psi và Poko tại Kontum, gây thương tích cho nhiều binh lính 
Pháp. Từ tháng 5 đến tháng 6-1901, người Sedang tấn công 
đồn Psi, bắn trọng thương đồn trưởng Robert. Những làng 
công giáo khác trong khu vực (Dak Drei, Dakto và Krong 
Kno) cũng bị đánh phá thường xuyên và chỉ tạm yên năm 
1902 khi Pháp đem quân chủ lực lên đánh dẹp. Năm 1904, 
họ tấn công nhiều đồn bót và làng xã dưới sự bảo trợ của 
quân đội Pháp trong vùng. Tháng 2-1907, phong trào nổi 
dậy của người Sédang tại Plei Beer bị dập tắt. Năm 1909, 
hai đồn Dak Sut và Dak To bị chiếm đóng, linh mục Jules 
Vialleton quản hạt Kontum bị giết. Tháng 8-1910, quân 
Sedang tràn vào Trà Mi,Trà Giác, Toumorong, Mang Buk, 
Mang Ri và Tiên Phước (Tây Nam Quảng Nam), đánh phá rồi 
rút đi. Năm 1921, đồn Dak Pha phía Bắc Kontum bị tấn công. 
Tại Kontum, người Bahnar qua trung gian các giáo sĩ tỏ ra 
qui phục hơn các nhóm khác, nhưng sau một thời gian bị 
bóc lột (làm sâu không công, các chủ đồn điền chiếm đất 
một cách quá đáng) và bị các bộ lạc Thượng khác thù ghét, 
người Bahnar đã nổi lên chống lại. Tháng 1-1901, họ chiếm 
làng Kon Chorah (An Khê, Bình Định) rồi rút về tử thủ tại 
làng Plei Bring gần Chợ Đồn. Tháng 1-1907, quân Pháp bị 
đẩy lui tại làng Kon Klot, viên giám đốc đồn điền Delignon- 
Paris bị bắn chết và nhiều binh lính khác bị thương; phong 
trào chống đối chỉ bị dẹp yên khi đại quân Pháp từ Bình Định 
lên, do cai đội Sauvalle chỉ huy. Từ 1918, những đồn điền 
quanh An Khê bị người Bahnar Halakong đánh phá thường 
xuyên và chỉ tạm yên năm 1922. 


Người Djarai tại Pleiku đã chống trả dữ dội các cuộc hành 
quân của Pháp từ cuối 1894 đến đầu 1897. Sau đó, từ 1902 
đến 1904, họ tiếp tục chống trả các cuộc hành quân khác 
của quân Pháp vào Pleiku và Kontum. Ngày 7-4-1904 viên 
thanh tra Prosper Odend hai bị vua Hỏa Xá Oi Ât giết; 
Vincillionni tiến vào An Khê thành lập quận Cheo Reo, Oi Ât 
phải chạy lên thượng nguồn sông Ayun trốn. Thời gian 
sau,viên trú sứ Darlac Bardin xây dựng các đồn Plei Tour và 
Chợ Đồn, đầu năm 1905, để canh chừng người Dịarai. Tuy 
vậy những làng công giáo vẫn thường xuyên bị người Dịjarai 
tấn công, một số giáo dân Kinh, được trang bị vũ khí tối tân, 
tổ chức các cuộc hành quân trả thù những làng Djarai lân 
cận. Cuối cùng đồn trưởng Chợ Đồn, Renard, dàn xếp với hai 
lãnh tụ Tay (tù trưởng 21 làng Dịjarai tại Pleiku) và Khun (tù 
trưởng 7 làng Dịjarai tại An Khê, hứa thôi truy kích vua Hỏa 
Xá tình hình mới yên. Ngày 23-5-1905, 46 trưởng làng và 
200 chiến sĩ Djarai quanh An Khê làm lễ qui phục Pháp tại 
làng Plei Tay (nơi cư ngụ của Tay, nay là Pleiku). Tuy vậy 
chính sách phân biệt đối xử của người Pháp trên Tây Nguyên 
(ưu đãi người Bahnar) làm người Djarai bất mãn, từ 1906 
đến 1909 họ lại tổ chức tấn công các làng công giáo quanh 
Pleiku, Plei Kuen, Plei Bong, Plei Tour và Plei Rach. Tình hình 
chỉ tạm lắng yên trong hai năm và đến năm 1911 họ lại nổi 
dậy đánh phá An Khê. 

Cộng đồng người Rhadé được biết đến năm 1894 khi phái 
đoàn bác sĩ Yersin bị tấn công tại sông Poko bởi người Rhadé 
Pih. Từ sau ngày đó, cao nguyên Darlac trở thành địa bàn 
thám hiểm chính của Pháp trên cao nguyên. Năm 1899, viên 


trú sứ hạt Attopeu, Bourgeois, thành lập đồn Bandon và 
chiêu dụ được Phet Lasa, một lãnh tụ Lào tại Bandon (Bản 
Đôn), và Khun Jonob, một lãnh tụ Mnong trong vùng. Cả hai 
đã giúp Pháp thu phục các lãnh tụ Rhadé Kpa (Me Wal và Me 
Kheune năm 1900) và nhiều lần đánh bại người Rhadé Pih 
do tù trưởng Ngeuh lãnh đạo tại Ban Tour, Ban Trap và Ban 
Tieuah năm 1903. Trên thượng lưu sông Năng, phụ lưu sông 
Đà Rằng, năm 1901 quân Pháp bị người Rhadé Mdhur phục 
kích tại làng A Mai (gần M Drack và Cheo Reo) làm một sĩ 
quan bị thương nặng (trung úy Péroux), quân Pháp chỉ làm 
chủ khu vực quanh Dak To. Năm 1905, Me Sao, một lãnh tụ 
Rhadé Mdhur chiếm đồn Bandon, quân Pháp phải dời về 
Buôn Ma Thuột và Bandon chỉ được giải tỏa năm 1907, khi 
Me Sao bị Henri Maitre đánh bại tại làng Me Leap. 

Trên cao nguyên miền Nam, cường độ những cuộc chống đối 
có phần cao hơn miền Trung. Người Mnong và Stieng đã tỏ 
ra rất tích cực trong việc chống lại sự xâm nhập vào không 
gian sinh tồn của họ. 

Sự khám phá cao nguyên Lang Bian vào cuối thế kỷ 19 kích 
thích phong trào xây nhà dựng cửa nghỉ mát tại Đà Lạt. 
Nhiều đoàn thám hiểm được cử đi khắp nơi đo đạc địa hình. 
Bất mãn trước chính sách bắt dân Thượng làm sâu xây dựng 
đường sá quá đáng, đầu năm 1901 lãnh tụ Tre Lương Pe hô 
hào người Chil và Lat tại Lang Bian nổi lên chống lại và gây 
thương tích cho viên chỉ huy trưởng Canivey và nhiều binh 
lính khác, nhưng vì sức yếu thế cô phong trào bị dẹp tan hai 
tuần sau sau đó. 

Từ 1901 đến 1904, dưới sự lãnh đạo của Nơ Trang Long (Pou 


Trang Long), một lãnh tụ Mnong Bhiet, người Stieng và 
Mnong đã chống trả dữ dội sự xâm nhập và gây nhiều thiệt 
hại cho quân Pháp trên một địa bàn rộng lớn từ Bình Long, 
Tây Ninh đến Kratié. Từ 1905 đến 1908, quân Pháp thành 
lập một hệ thống đồn bót nối liền với nhau (Sré Lvi, Sré 
Ktum, Sré Onès, La Palkei, Le Rolland, Snoul, Bù Đăng, Bù 
Đốp, An Bình, Bà Rá, Bà Đen, Chứa Chan, Tà Lài, Bù Nông, 
Bù Tiên, Bou Pou Sra, Bou Méra...) bao vây không gian sinh 
tồn của người Stieng và Mnong chứ không dám tiến vào. 
Tháng 7-1914, Henri Maitre bị Nơ Trang Long giết, người 
Thượng làm chủ toàn bộ khu vực Ba Biên Giới (Cambodge, 
Nam Kỳ và Trung Kỳ) từ 1915 đến 1933. Rất nhiều sĩ quan 
Pháp và binh lính Khmer bị giết trong khoảng thời gian này 
và cộng đồng người Thượng miền Nam bị đặt ra ngoài pháp 
luật. Tháng 5-1935, Nơ Trang Long bị bắt và bị xử tử, phong 
trào chống Pháp tạm lắng xuống. 


Chính sách Thượng vụ của Pierre Pasquier 

Ngày 30-7-1923, Pierre Pasquier, khâm sứ Pháp tại Huế, ban 
hành chính sách Thượng vụ của Pháp trên cao nguyên 
(thông tư số 578-ca): cai trị trực tiếp những vùng đã bình 
định, bao vây và cô lập những vùng chưa qui phục. 

Đối với những vùng Thượng đã được bình định, Pháp cắt đứt 
quan hệ giữa người Thượng với người ngoại quốc (Kinh, 
Khmer, Chăm, Lào, Hoa, Thái và giáo hội công giáo); tôn 
trọng phong tục tập quán của người Thượng; xây dựng 
đường sá, trường học, chợ búa; cố định nơi cư trú, huấn 
luyện cách canh tác trên đất bằng; ấn định số ngày làm sâu 


(corvée), khai thác và cấp đất cho các đồn điền trồng cây 
công nghiệp; tuyển dụng binh lính, đào tạo nhân sự trung 
gian; lập đồn bót, xây dựng cơ quan công quyền; đàn áp các 
phong trào nổi loạn và đòi tự trị; tổ chức những buổi lễ 
truyền thống hàng năm nhận sự qui phục của người Thượng. 
Nói thì dễ nhưng làm rất khó, người Thượng chưa sẵn sàng 
hợp tác với Pháp vì không muốn bị gò bó vào cuộc sống lệ 
thuộc. Thêm vào đó giáo hội công giáo bị loại ra khỏi mọi 
chương trình phát triển cao nguyên, quan hệ hợp tác giữa 
các giáo sĩ và viên chức chính quyền trong việc mở mang 
cao nguyên gần như không có. Giáo hội công giáo đặt nặng 
chương trình giáo dục thần linh, văn hóa và nhân đạo, trong 
khi chính quyền chú trọng vào việc đào tạo nhân sự trung 
gian hơn là khai hóa người Thượng về mặt kinh tế và xã hội. 
Hậu quả là các giáo sĩ chỉ lo cho người Bahnar và chính 
quyền Pháp chỉ giúp người Rhadé, các nhóm khác tùy thuộc 
mức độ phục tùng mà nhận sự giúp đỡ. 

Người Rhadé, vừa đông vừa có thể lực được giới chính giới 
Pháp nhiệt tình nâng đỡ, đã trở thành nhóm ưu tú nhất trong 
cộng đồng người Thượng. Người Djarai và Sedang, mặc dù 
cũng đông dân và thân thể cường tráng, nhưng không được 
ưu đãi bằng vì trước kia đã chống lại người Pháp. Tuy vậy ba 
cộng đồng lớn này là cột trụ chính trong chính sách Thượng 
vụ của Pháp trên cao nguyên. Con cháu các nhân sĩ Rhadé, 
Djarai và Sedang trong làng được tuyển chọn vào học các 
lớp huấn luyện văn hóa, y tế và quân sự để thay thế các bậc 
cha anh và trở thành giai cấp trung gian giữa chính quyền 
Pháp và quần chúng Thượng. Những thanh niên này còn 


được huấn luyện để nghi ky và thù ghét người Kinh và, khi 
cần, cầm súng chống lại người Kinh. Quan hệ giữa người 
Kinh và người Thượng trong giai đoạn này chính vì vậy rất là 
lạnh nhạt, đúng như người Pháp mong muốn. 

Năm 1932, tiểu đoàn chính qui lính Thượng (1er Bataillon 
des Tirailleurs Montagnards du Sud Annam) đầu tiên được 
thành lập, gồm một đại đội chỉ huy gồm toàn người Rhadé 
đóng ở Buôn Ma Thuột, một đại đội toàn người Rhadé đóng 
ở Buôn Djen Drom, một đại đội toàn người Djarai đóng ở 
Pleiku và một đại đội toàn người Sedang đóng ở Kontum. 
Tiểu đoàn này có nhiệm vụ phụ giúp người Pháp đào tạo các 
tân binh Thượng được tuyển dụng sau này. Từ 1933 đến 
1942, năm tiểu đoàn chính qui khác được thành lập để giúp 
Pháp bình định những khu vực chưa qui phục, với tổng quân 
số 2.172 người gồm đủ mọi sắc tộc Thượng. Bộ chỉ huy các 
lực lượng này, do sĩ quan Pháp điều khiển nhưng người 
Rhadé nắm vai trò điều động, đóng tại Buôn Ma Thuột. Binh 
lính Thượng bị cấm mang vợ Việt lên cao nguyên sinh sống 
sau khi mãn dịch. 

Thập niên 1930 có lẽ là thập niên yên bình và hạnh phúc 
nhất của người Thượng, Tây Nguyên phát triển với nhịp độ 
nhanh để bắt kịp đồng bằng. Người Thượng được sinh hoạt 
và canh tác tự do theo phong tục và tập quán của họ. Hệ 
thống đường bộ, phi đạo, nhà cửa, dinh thự, cơ sở hành 
chánh, trường học được tu bổ và xây dựng thêm rất nhiều. 
Năm 1932, Pháp còn cho xây nhiều khám lớn tại Buôn Ma 
Thuột, Dak Pek và Lao Bảo để giam giữ những tù nhân chính 
trị gốc Kinh, trong đó nhiều cán bộ cách mạng của Việt Nam 


Quốc Dân Đảng và Việt Minh. Giáo hội công giáo cũng nhân 
dịp xây thêm nhà thờ, tu viện, trường học và cơ sở từ thiện 
để tăng cường sự hiện diện. 

Hội Trồng Trọt Pháp được thành lập năm 1930 để bảo vệ 
quyền lợi các chủ đồn điền và đưa người Việt lên cao nguyên 
làm việc. Tuy vậy, đối với người Việt, Tây Nguyên vẫn là 
vùng sơn lam chướng khí, ít người dám lên định cư nên sau 
khi mãn hạn hợp đồng (quân sự, hành chánh và kinh tế), di 
dân Việt thường về lại đồng bằng sinh sống. 

Việc cấp phát đất quá đáng cho các chủ đồn điền trên cao 
nguyên khiến chính quyền Pháp tại mẫu quốc ra lệnh cho ủy 
Ban Guernut sang Đông Dương điều tra từ 1937 đến 1938, 
nhằm hạn chế việc đưa người Việt lên cao nguyên làm việc, 
giới hạn diện tích cấp đất cho các công ty nông nghiệp lớn 
và thành nhiều khu dự trữdành cho người Thượng. 


Giữa hai làn đạn 

Từ sau thập niên 1940, cộng đồng người Thượng sống 
những ngày đen tối. Cuộc sống tự do giữa thiên nhiên bị 
chấm dứt, người Thượng bị lôi cuốn vào những tranh chấp 
mà họ không chủ động và còn kéo dài cho tới ngày nay. 

Năm 1941, chính quyền thuộc địa Pháp buộc phải hợp tác 
với Nhật quản trị Đông Dương. Lợi dụng tư cách đồng minh 
với Nhật, tháng 5-1941 Thái Lan xua quân qua sông Mékong 
chiếm lại những phần đất đã nhượng cho Pháp năm 1893 
(Đông-Bắc Cambodge và Nam Lào). Ngày 9-3-1945, Nhật 
đảo chính Pháp tại Đông Dương, toàn bộ nhân viên dân sự, 
quân đội và các chủ đồn điền Pháp bị bắt; một số đơn vị 


quân sự Pháp trốn sang Lào và lên Vân Nam, trong đó tiểu 
đoàn 4 và 5 Thượng. 

Trên cao nguyên, quân đội Nhật kiểm soát trực tiếp binh lính 
Thượng do Pháp đào tạo và toàn bộ hệ thống giao thông để 
chuyển vận người và vũ khí. Một số làng Thượng được Nhật 
trang bị để dẫn họ di chuyển trong rừng sâu. Khẩu hiệu á 
Châu của người á Châu của Nhật được một số trí thức 
Thượng hưởng ứng, nhưng ngày 19-8-1945 giấc mơ này tan 
biến, Nhật đầu hàng phe đồng minh và người Thượng bị lôi 
cuốn vào phong trào Việt Minh. 

Sau cuộc đảo chánh ngày 9-3-1945 của Nhật, các tù nhân 
chính trị gốc Kinh bị giam giữ trong các nhà giam được trả tự 
do, đa số đã về lại đồng bằng nhưng cán bộ Việt Minh đã ở 
lại lại vận động trí thức và binh sĩ Thượng theo họ chống 
Pháp, với hứa hẹn quyền tự trị khi cách mạng thành công. 
Hai chữ tự trị như có ma lực hấp dẫn người Thượng, họ 
hưởng ứng một cách tận tình. Không cần một cố gắng nào, 
phong trào Việt Minh hốt trọn nhiệt tình của dân Thượng, 
nhất là những thành phần ưu tú Rhadé và Dịjarai, mà Pháp 
đã tốn gần nửa thế kỷ mới đào tạo được. 

Nhân sĩ và binh lính Thượng theo Việt Minh hô hào dân 
chúng Thượng chiếm đóng các cơ sở hành chánh và quân sự 
của Pháp do Nhật để lại và tham gia những ủy ban hành 
chánh lâm thời (tên nhân vật Thượng được đề cập đến trong 
giai đoạn này vì có liên quan đến những phong trào chống 
đối hay ủng hộ người Kinh sau 1954): 

- Thị xã Buôn Ma Thuột có các ông Y Ut Nie Buon Rit, Y Plo 
Eban, Y Ngong Nie Kdam, Y Wang Nie Kdam, Y Tlam K bour, 


Y Nue Buon Krong, Y Bih Aleo, Y Blieng Hmok (tất cả là 
người Rhadé). Trung sĩ Y Sok Eban sau 16 ngày bị giam giữa 
đã tuyên thệ trung thành với Việt Minh và được giao nhiệm 
vụ bảo vệ Buôn Ma Thuột. 

- Thị xã Pleiku có ông Rcom Thep (người Dịarai). 

- Thị xã Kontum có ông Trần Quang Tường, một người công 
giáo, làm chủ tịch, và các ông Prem, Deppe (cả hai là người 
Bahnar). Đại đa số người Bahnar công giáo không theo Việt 
Minh. 

- Huyện Buôn Hồ có các ông Y Wang Mlo Duon Du, Y John 
Nie Kdam và Y Yon Ecam (tất cả là người Rhadé). 

- Huyện Cheo Reo có các ông Nay Der, Nay Moul, Nay Phin, 
Rcom Briu, Rcom Pioi, Rcom Brim, Siu Ken, Siu Nang, Ksor Ni 
và các bà Rcom H dit, Rcom H trul (tất cả là người Dịjarai). 
Phụ cận Cheo Reo có các ông Rcom jJohn tại Buôn Sam và 
Kpa Yan tại Plei KII. 

- Huyện Tân Khai (tỉnh Đồng Nai Thượng) trong thung lũng 
Đa Nhim, có các ông Touneh Han Din, Touneh Han Tin, Ya Yu 
Sahau, Touprong Hiou, Touprong Ya Ba, Bahnaria Ya Don (tất 
cả là người Churu). 

Những người không theo Việt Minh và tình nghi trung thành 
với Pháp đều bị xử tử, đó là các ông Y Say Ktla, Y Lak Eban, 
Y Hong, Y Wan, Y Tum, Y Blam, Y San, Y Tuk, Y Blol, Y Flak, Y 
Ho, Y Bung, Hiai, Sui, Gao, Duen, Blon, Sa, Bok, That, Ky, 
Cecrec, Hny và rất nhiều viên chức Thượng khác. Nhiều 
người phải trốn vào rừng sâu như các ông Y Kju, Y Kao, Y 
Ang, Touneh Han DĐang.. chờ Pháp đến giải vây. 


Chính sách Thượng vụ của Thierry d Argenlieu 

Tháng 8-1945, đề đốc Thierry d Argenlieu được cử làm cao 
ủy Đông Dương và tướng Leclerc làm chỉ huy trưởng lực 
lượng viễn chinh Pháp tái chiếm lại Đông Dương. 

Ngay khi vừa đến Sài Gòn tháng 9-1945, Leclerc tung các 
binh đoàn tỉnh nhuệ nhất của Pháp tái chiếm những tỉnh và 
thị xã tại đồng bằng trên tay Việt Minh; tháng 6-1946 quân 
Pháp lần lượt chiếm lại những thành phố và thị xã lớn trên 
cao nguyên miền Trung. Một số binh sĩ và công chức Thượng 
theo Việt Minh đã ra qui hàng và được Pháp trọng dụng trở 
lại vì thiểu người, đó là trường hợp các ông Y Sok Eban, Y 
Tuic Mlo Duon Du, Y Bih Aleo, Y Blieng Hmok, Touprong Hiou, 
Touprong Ya Ba, Iouneh Han Din, Ya Yu Sahau, Bahnaria Ya 
Don... Chính trong giai đoạn này, giới lãnh đạo Thượng bị 
phân hóa, một số theo Pháp và một số khác theo Việt Minh 
như các ông Y Ngong, Y Wang, Y Nue, Y Tlam, Phem, Depp... 
D Argenlieu áp dụng triệt để chính sách chia để trị, ông cho 
thành lập Liên Bang Đông Dương trong Liên Hiệp Pháp ngày 
1-11-1945, Cộng Hòa Nam Kỳ ngày 25-5-1946 và Xứ Thượng 
Nam Đông Dương (Pays Montagnard du Sud Indochinois) 
ngày 27-5-1946. Xứ này gồm tất cả những vùng đất có đông 
người Thượng cư ngụ, thủ đô ban đầu là Đà Lạt, sau đó dời 
về Buôn Ma Thuột, ông Marcel Ner làm thụ ủy. Để đánh dấu 
sự kiện trọng đại này, d Argenlieu tổ chức một loạt lễ tuyên 
thệ (qui tụ tất cả già làng, binh sĩ, nhân sĩ và trí thức Thượng 
trung thành với Pháp) tại Buôn Ma Thuột, Đà Lạt và Kontum 
(tháng 6 và tháng 8-1946). D Argenlieu tin rằng với sự ra đời 
của xứ Thượng này Pháp sẽ có tiếng nói mạnh khi thảo luận 


với Việt Minh về việc thống nhất Việt Nam trên bàn các hội 
nghị sơ bộ tại Đà Lạt (từ 19-4 đến 11-5-1946) và tại 
Fontainebleau (tháng 7 và 8-1946). Trong hội nghị Đà Lạt 
lần hai (8-1946), d Argenlieu chỉ mời các phái đoàn Nam Kỳ, 
Nam Trung Kỳ, Cambodge, Lào và Thượng; Bắc Kỳ và Bắc 
Trung Kỳ không được mời. Đại diện phái đoàn Xứ Thượng 
Nam Đông Dương có các ông Y Dịac Ayun, Touprong Hiou, 
Touneh Han Đang... tham dự với tư cách quan sát viên. 
Nhưng ngày 5-2-1947, d Argenlieu bị triệu hồi về Pháp, Xứ 
Thượng Nam Dương chết yểu. 

Việt Minh cũng không chịu thua, tháng 1-1946 một đại hội 
dân tộc được tổ chức tại Hà Nội, trong đó rất nhiều nhân sĩ 
Thượng được mời tham dự, trong đó có các ông Y Ngong Nie 
Kdam, Y Wang Mlo Duon Du, Nay Der, Nay Phin. Nhiều người 
khác được cử vào quốc hội Việt Minh tháng 3-1946: các ông 
Y John Nie Kdam, Y Klam, Y Thang Nie Kdam, Y Yan Phong, Y 
Pe, Y Hing, Y Ni, Rcom Briu, Rcom H trul, Huk... Buổi họp 
quốc hội khóa 2, ngày 29-10-1946, các đại diện Thượng (các 
ông Y John Nie Kdam, Y Wang Mlo Duon Du, Nay Phin, Y 
Ngong Nie Kdam và Y Ut Nie Buon Rit) chính thức được hứa 
hẹn qui chế tự trị dành cho người Thượng. Sự kiện này làm 
các cán bộ Thượng hài lòng và nhiệt thành hợp tác với Việt 
Minh chống Pháp. Tháng 12-1946, lữ đoàn lính Thượng gồm 
nhiều sắc tộc được thành lập do các sĩ quan Rhadé chỉ huy. 
Từ 1947 đến 1954, người Thượng theo Việt Minh gây nhiều 
thiệt hại cho quân Pháp trên cao nguyên. 


Chính sách Thượng vụ dưới thời Bảo Đại 


Để đối phó với tình thế mới, chính quyền thuộc địa Pháp sử 
dụng giải pháp Bảo Đại và thành lập thêm nhiều xứ Thượng 
tự trị thân Pháp khác để cô lập phong trào Việt Minh trên 
chính trường và cắt đứt mọi chỗ dựa trên các vùng rừng núi 
với người thiểu số. 

Tháng 7-1947, Xứ Thượng Nam Đồng Dương được khai sinh 
trở lại do đặc ủy Gigal cai trị. Tháng 3-1948, Liên Bang Thái 
Mường (gồm Lai Châu, Sơn La và Lào Cai) được thành lập 
cùng với Xứ Thổ (gồm Cao Bằng, Bắc Cạn, Lạng Sơn) và Xứ 
Nùng tại Quảng Ninh. Thỏa ước ngày 8-3-1949 công nhận 
quốc gia Việt Nam độc lập trong Liên Hiệp Pháp, theo đó 
những sắc dân không phải người Kinhê (non-annamites) 
được hưởng qui chế riêng. Để thực hiện dự án xứ Thượng tự 
trị, Pháp dành cho Bảo Đại vinh dự chủ tọa cùng với cao ủy 
Pignon buổi lễ tuyên thệ trung thành với Pháp của người 
Thượng ngày 30-5-1949 tại Buôn Ma Thuột. Liền sau đó, các 
chuyên viên dân sự và quân sự Pháp soạn thảo nhiều dự án 
tổ chức các xứ Thượng. 

Ngày 15-4-1950 Bảo Đại ban hành Dụ số 6 thành lập hoàng 
Triều Cương Thổê (Domaine de la Couronne), gồm Xứ 
Thượng miền Nam và Xứ Thượng miền Bắc, độc lập với các 
chính quyền đồng bằng. Ranh giới và diện tích Xứ Thượng 
miền Nam giống như diện tích và ranh giới Xứ Thượng Nam 
Đông Dương trước kia, gồm một phần lãnh thổ Nam Kỳ, 
Trung Kỳ, Cambogde và Lào, với cảng Cam Ranh làm cửa 
ngõ đổ ra Thái Bình Dương. 

Đối với người Thượng miền Nam hay miền Bắc, đời sống của 
họ không có gì thay đổi, các chức vụ tổ chức và quản trị 


lãnh thổ mới đều nằm trong tay người Pháp. Qui chế đặc 
biệt dành cho Xứ Thượng miền Nam, ký ngày 21-5-1951, 
dành cho người Thượng nhiều ưu đãi về quyền sử dụng đất 
nơi sinh trú. Quân đội hoàng triều gồm toàn người thiểu số 
do Pháp đào tạo, trang bị và chỉ huy. 

Để hạn chế thế lực của người Pháp, Bảo Đại ban hành 
Chương trình phát triển kinh tế Xứ Thượng miền Nam, do 
Nguyễn Đệ soạn thảo, ngày 11-2-1952, theo đó người Kinh 
được quyền lên cao nguyên làm việc trong các đồn điền và 
khai phá đất đai canh tác nông nghiệp. Ngân sách do 
Chương trình kỹ thuật và kinh tế đặc biệt của Mỹ đài thọ, 
dưới sự hướng dẫn của bác sĩ Herman Marshall. Bị nhiều 
nhân sĩ Thượng phản đối, năm 1953 Nguyễn Đệ đổi thành 
Chương Trình Công Tác Xã Hội, nhằm giúp 500.000 người 
Thượng và 30.000 người Kinh di cư canh tác an toàn hơn 
trong những trung tâm định cư cố định, với tên gọi mới là 
khu trù mật . Ngân sách vẫn do Mỹ tài trợ. 

Qua chương trình này, phong trào Việt Minh mất địa bàn 
bám trụ và tìm cách phá hoại. Lợi dụng sự vắng mặt của 
quân chủ lực Pháp trên cao nguyên (lúc đó đang tập trung 
trên vùng Thượng Du Bắc Việt), quân Việt Minh hô hào dân 
chúng Kinh Thượng rời bỏ các khu trù mật và lôi kéo họ 
tham gia các đoàn dân công tải đạn đánh Pháp, gây tình 
trạng mất an ninh thường xuyên trên các trục giao thông 
chính, từ đồng bằng lên cao nguyên và quanh các thị xã lớn. 
Hiệp định Genève ngày 20-7-1954 chấm dứt chiến tranh và 
phân chia Việt Nam thành hai vùng đối nghịch. Khoảng 
120.000 người tập kết ra miền Bắc, trong đó có gần 6.000 


người Thượng, những người này được huấn luyện chính trị 
và quân sự để trở vào miền Nam sau 1956 giúp phe cộng 
sản chuẩn bị một cuộc chiến tranh khác tàn khốc hơn. 

Xứ Thượng miền Bắc, thuộc Việt Nam dân Chủ Cộng Hòa, 
được tổ chức thành nhiều vùng tự trị như Khu Thái Mèo tự trị 
(29-4-1955), Khu Việt Bắc (10-8-1956), Khu Lào Hạ Yên (25- 
3-1957) gồm các tỉnh Lão Cai, Hạ Giang, Yên Bái. Tất cả đều 
bị giải tán tháng 9-1959 và trở thành những tỉnh bình 
thường. 

Tại miền Nam, qui chế Hoàng Triều Cương Thổ bị chính 
quyền Ngô Đình Diệm bãi bỏ ngày 10-8-1954, Xứ Thượng 
miền Nam trở thành một phần lãnh thổ của Việt Nam Cộng 
Hòa. 

Từ sau 1954, cộng đồng người Thượng tiếp tục bị phân hóa, 
địa bàn cư trú của họ trở thành những bãi chiến trường đẫm 
máu trong cuộc chiến mới. Nhưng người Thượng vẫn không 
quên đòi quyền tự trị, một quyền mà họ hằng ao ước từ thời 
Pháp thuộc; lần này họ sử dụng những phương thức đấu 
tranh chính trị và quân sự như người Kinh, với sự giúp đỡ 
của người Mỹ và người Khmer. 


Nguyễn Văn Huy 
Cộng đồng người Thượng trên cao nguyên miền Trung 
BÀI III 


Sự hội nhập khó khăn của người Thượng vào cộng 
đồng quốc gia Việt Nam 

Hiệp định Genève 1954 mở đầu một giai đoạn hợp tác mới 
giữa người Thượng và người Kinh trên cao nguyên. Nhưng sự 
hợp tác này đã diễn ra không tốt đẹp như mong muốn, 
người Kinh chưa quen sinh hoạt bình đăng với người Thượng 
và ngược lại. Bất hạnh lớn của người Thượng trong giai đoạn 
1954-1975 là nơi sinh trú của họ có một tầm quan trọng 
chiến lược trong cuộc chiến Đông Dương lần thứ hai, bất cứ 
phe tranh chấp nào cũng đều muốn làm chủ địa bàn chiến 
lược này và lôi kéo cộng đồng người Thượng theo họ chống 
lại phe kia. Tùy theo những lượng định thời cuộc khác nhau, 
cộng đồng người Thượng đã có những phản ứng khác nhau 
để rồi dẫn đến cùng một hậu quả: người Thượng không có 
tiếng nói trên chính quê hương của họ. 


Tây Nguyên những ngày đầu dưới chế độ Việt Nam 
Công Hòa 

Cuối tháng 7-1954, thủ tướng Ngô Đình Diệm đề nghị quốc 
trưởng Bảo Đại hủy bỏ qui chế Hoàng Triều Cương Thổ và 
được chấp thuận ngày 10-8-1954. Năm sau, ngày 11-3- 
1955, Bảo Đại phê chuẩn Dụ số 21 sát nhập Hoàng Triều 
Cương Thổ vào lãnh thổ Việt Nam và đặt khu vực này dưới 


quyền quản trị của Việt Nam Cộng Hòa (trong thực tế chỉ Xứ 
Thượng miền Nam mà thôi, Xứ Thượng miền Bắc thuộc Việt 
Nam Dân Chủ Cộng Hòa). Cùng ngày, Ngô Đình Diệm ban 
hành Sắc Lệnh số 61 thành lập Tòa Đại Biểu Chính Phủ thay 
thế Tòa Khâm Sứ, bổ nhiệm ông Vĩnh Dự làm đại biểu chính 
phủ (tỉnh trưởng) tại Buôn Ma Thuột và ông Tôn Thất Hối làm 
đại biểu tại Đà Lạt. Trong cùng thời gian, chính phủ Việt 
Nam Cộng Hòa yêu cầu Pháp giao lại những cơ sở hành 
chánh và quân sự do họ nắm giữ, đồng thời chuẩn bị kế 
hoạch đưa những người di cư từ miền Bắc lên cao nguyên 
lập nghiệp. 

Ngày 10-8-1955 Pháp rút quân khỏi cao nguyên, chấm dứt 
chính thức chế độ Hoàng Triều Cương Thổ. Thành phần trí 
thức và sĩ quan Thượng tin rằng sau khi tiếp thu cao nguyên 
họ sẽ được chính phủ Ngô Đình Diệm trọng dụng. Nhưng 
thực tế đã không xảy ra như vậy, tất cả những chức vụ chỉ 
huy đều do những viên chức gốc Kinh từ đồng bằng lên nắm 
giữ. Những đơn vị quân đội Thượng (Sư đoàn 4 bộ binh, 7 
tiểu đoàn cơ động cùng những đơn vị tác chiến khác, 
khoảng 10.000 người) đặt dưới quyền chỉ huy của các sĩ 
quan Việt Nam Cộng Hòa. Những cơ quan hành chánh, giáo 
dục và y tế đặt dưới quyền quản trị của Tòa Đại Biểu Chính 
Phủ. 

Người Thượng chưa được chuẩn bị để sống chung với người 
Kinh. Cao nguyên miền Nam vào năm 1955 có khoảng 
700.000 dân Thượng, đông hơn dân số Kinh vào thời điểm 
đó nhưng người Thượng chỉ đảm nhiệm những vai trò thứ 
yếu hay không có vai trò nào cả. Tại Darlac và Pleiku, các 


tỉnh trưởng còn buộc người Thượng phải ăn mặc chỉnh tề (đa 
số dân Thượng trong giai đoạn này vẫn còn đóng khố) khi 
vào những cơ quan công quyền trong thành phố. Thêm vào 
đó, thành phần di cư người Kinh tỏ ra khinh miệt người 
Thượng tại những vùng cộng cư. Giọt nước đã làm tràn ly là 
chính sách đồng hóa (diễn văn ngày 12-6-1955) và cải cách 
điền địa (Dụ số 57 ngày 22-10-1956) của thủ tướng Ngô 
Đình Diệm: phân biệt đối xử, bãi bỏ các tòa án phong tục, 
cấm dạy tiếng thổ ngữ và phủ nhận quyền sở hữu đất đai 
(polan) của người Thượng. Một phong trào chống đối ngấm 
ngầm hình thành, một số trí thức, cán bộ và binh sĩ Thượng 
bất mãn bỏ về làng, một số khác vẫn ở lại cơ quan nhưng 
không làm việc. Cán bộ cộng sản nhân cơ hội trà trộn vào 
một số buôn làng tuyên truyền và kích động dân Thượng 
chống lại chính quyền miền Nam. 

Tây Nguyên có tầm quan trọng đặc biệt đối với các chiến 
lược gia Hoa Kỳ, đó là cửa khẩu ngăn chặn sự xâm nhập của 
quân đội cộng sản miền Bắc vào miền Nam. Sự hiện diện 
của du kích quân cộng sản do đó gây nhiều lo âu cho các cố 
vấn Mỹ lúc đó đang huấn luyện quân đội Việt Nam Cộng 
Hòa. Năm 1956, nhiều phái đoàn MAAG (The US Military 
Assistance Advisory Group) được gởi lên cao nguyên quan 
sát tình hình và xây dựng cơ sở huấn luyện binh lính Thượng 
chống du kích. Tổng thống Ngô Đình Diệm (đắc cử ngày 24- 
10-1956) cũng cho thành lập Văn Phòng Cố Vấn Thượng Vụ 
để góp ý về những vấn đề liên quan đến cao nguyên miền 
Thượng. 


Phong trào BAJARAKA 

Năm 1957 một số trí thức Thượng kết hợp lại thành một 
nhóm phản đối chính sách phân biệt đối xử người Thượng 
trên cao nguyên với các chính quyền địa phương. Không 
được trả lời thỏa đáng, năm 1958 họ thành lập tổ chức 
BAJARAKA (chữ viết tắt tên bốn sắc tộc lớn trên Tây Nguyên: 
BAhnar, dJArai, RhAdé và KAho) và vận động dân chúng 
Thượng chống lại chính quyền miền Nam. Những người lãnh 
đạo phong trào gồm có các ông Y Bham nuôi (người Rhadé, 
sáng lập viên), Siu Síp (nhân sĩ Djarai), Y Dhơn Adrong (hiệu 
trưởng trường tiểu học Lạc Thiện), Y Nuin Hmok (giáo viên 
trung học buôn Kram kiêm chính trị viên), Y Nam Êban (sĩ 
quan), Y Bhan Kpor, Y Chôn Mlô Duôn Du, Nay Luett, Paul 
Nưr (trí thức Bahnar) và nhiều nhân sĩ gốc Chăm, Mạ, 
Stiêng, Kor... Cuộc chống đối đầu tiên xảy ra vào giữa tháng 
9-1957, trong một buổi học chữ Việt dành cho người 
Thượng: ông Y Bham nuôi công khai nói lên những bất đồng 
của người Thượng và đòi quyền "biệt lập" về hành chánh và 
chính trị. 

Trước sự chống đối này, Văn Phòng Cố Vấn Thượng Vụ được 
nâng lên thành Nha Công Tác Xã Hội Miền Thượng (nghị định 
số 302/NV ngày 3-7-1957) trực thuộc Phủ Tổng Thống, trụ 
sở đặt tại Huế, nhằm kêu gọi người Thượng hợp tác với 
chính phủ xây dựng đất nước và chống cộng trong tinh thần 
Kinh Thượng bình đăng và đoàn kết. Trong thực tế văn 
phòng này đã không đưa ra một chính sách nào cụ thể. 
Tháng 5-1958, phong trào gởi hai kháng thư, do ông Y Bham 
nuôi cùng 16 đại diện sắc tộc khác ký tên, tố cáo những 


hành vi phân biệt đối xử của chính quyền Ngô Đình Diệm đối 
với các sắc tộc thiểu số; kể lại những đóng góp của các dân 
tộc miền núi trong việc chống lại quân phiệt Nhật, Việt Minh 
và Việt Cộng; yêu cầu các cường quốc can thiệp để người 
Thượng có một "lãnh thổ biệt lập" ("“un territoire à part", 
nguyên văn). Thư viết bằng tiếng Pháp được gởi đến tòa Đại 
Sứ Pháp và Liên Hiệp Quốc, và thư viết bằng tiếng Anh gởi 
đến tòa đại sứ Hoa Kỳ và các tòa đại sứ khác tại Sài Gòn. 
Kháng thư viết bằng tiếng Anh, do giáo sư David Nuttle 
(người Mỹ) chuyển tới tòa đại sứ Hoa Kỳ, tỏ ý không muốn 
đặt Tây Nguyên trực thuộc vào chính quyền Việt Nam Cộng 
Hòa mà muốn được độc lập trong khối Liên Hiệp Pháp hoặc 
dưới sự lãnh đạo trực tiếp của Hoa Kỳ. Trong kháng thư gởi 
Liên Hiệp Quốc, phong trào xin được sát nhập vào vương 
quốc Lào như người Pháp đã làm năm 1893. 

Ngày 30-7-1958, phong trào gởi một phái đoàn gồm bốn 
người về Sài Gòn gặp đại sứ Hoa Kỳ qua trung gian David 
Nuttle. Cùng thời gian, Y Bham nuôi thành lập ủy Ban Tự Trị 
Trung ương, trụ sở đặt tại Pleiku, chỉ huy tất cả các cơ quan 
tỉnh ly, quận huyện trên Tây Nguyên. Nhiều ủy ban địa 
phương được thành lập tại Buôn Ma Thuột, Kontum và Di 
Linh. ủy Ban tuyển mộ sĩ quan và binh lính Thượng đang 
phục vụ trong chính quyền miền Nam, chọn một lá cờ tượng 
trưng cho sự "biệt lập" (xanh dương, trắng và đỏ như cờ 
Pháp nhưng phía trên góc trái có 4 ngôi sao màu vàng tượng 
trưng cho bốn sắc tộc chính) và phổ biến một thư ngỏ mang 
tên "Nguyện vọng đấu tranh của đồng bào Thượng". Thư 
ngỏ này thực ra là một cáo trạng đối với chính quyền Ngô 


Đình Diệm, liệt kê những hành vi phân biệt đối xử của người 
Kinh đối với người Thượng trong mọi lãnh vực, từ chính trị, 
hành chánh, an ninh quân sự, tư pháp, kinh tế đến văn hóa, 
giáo dục, y tế, xã hội. 

Trong hai tháng 8 và 9-1958, phong trào Bajaraka tổ chức 
nhiều cuộc xuống đường tại Kontum, Pleiku, Buôn Ma Thuột 
nhưng đều bị trấn áp, tất cả những lãnh tụ của phong trào 
đều bị bắt (Y Bham nuôi, Y Dhơn Adrong, Y Dhê Adrong, Y 
Nuin Hmok, Y Wick Buôn Ya, Y Het Kpor, Y Tluốp Kpor, Y 
Sênh Niê, Y Bun Sor, Y Yu êban, Y Thịh êban, Touneh Yoh, Siu 
Sip, Paul Nưr, Nay Luett...), những thành phần có uy tín như 
sĩ quan và công chức Thượng đang công tác trên cao 
nguyên đều bị thuyên chuyển về đồng bằng. Cộng đồng 
người Thượng như rắn mất đầu đã bị cán bộ cộng sản nằm 
vùng tuyên truyền và lôi kéo theo họ chống lại chính quyền 
miền Nam; không những thế, một số thanh niên Thượng ưu 
tú còn được tuyển mộ ra Bắc học tập rồi đưa vào Nam hoạt 
động cho phe cộng sản. 

Trước đe dọa mới này, tháng 10-1958, chính quyền Ngô Đình 
Diệm kêu gọi Kinh Thượng hợp tác chống cộng và hứa sẽ cải 
tổ sâu rộng hơn về kinh tế, xã hội miền Thượng. Văn Phòng 
Xã Hội được thành lập tại Tây Nguyên, nhiều học sinh 
Thượng được đưa về Huế và các thành phố Qui Nhơn, Nha 
Trang, Đà Lạt học trong những trường trung học kỹ thuật. 
Một số cán bộ Thượng được đưa về Sài Gòn tu nghiệp tại 
Học Viện Quốc Gia Hành Chánh. Nhưng kết quả đã không 
như mong muốn, Văn Phòng Xã Hội không hoạt động gì cả, 
các học sinh Thượng ra trường (khoảng 150 người mỗi năm) 


không tìm được việc làm vì thiếu trình độ (bằng cấp của học 
sinh Thượng thường do nâng đỡ). Đời sống của người 
Thượng không sáng sủa gì hơn. Những lãnh tụ Thượng còn 
lại đều tỏ ra bất mãn nhưng bất lực. Trong các cuộc bầu cử 
Quốc Hội pháp nhiệm I (1956), ứng cử viên Touprong Hrou 
đơn vị Tuyên Đức-Lâm Đồng bị bỏ tù vì những tội vu vơ, 
pháp nhiệm II (1958) ông Y Prong Kbor đơn vị Đắt Lắc bị xóa 
tên, pháp nhiệm III (1960) ông Y Klong đơn vị ĐĐắtLắc bị 
buộc phải rút tên. 

Trong thời gian từ 1956 đến 1962, chuyên viên và cố vấn 
Hoa Kỳ đã có mặt khắp Tây Nguyên. Việc tranh thủ người 
Thượng gây nhiều tranh chấp giữa cơ quan CIA và Tòa Đại 
Sứ Mỹ trong chiến lược chống cộng của Hoa Kỳ: 

- Cơ quan CIA chủ trương võ trang trực tiếp người Thượng vì 
họ rất thiện chiến trong các rừng rậm. Cố vấn quân sự Mỹ 
vào khắp buôn làng, tổ chức phòng thủ, trang bị súng cá 
nhân, thành lập các đội Dân Sự Chiến Đấu Thượng (CIDG- 
Civilian Indigenous Defense Group) và Lực Lượng Đặc Biệt 
(Special Force) gồm 18.000 người (1967) thuộc đủ mọi sắc 
tộc Thượng (Rhadé, Bahnar, Sédang, Kaho, Bru...). 

- Tòa Đại Sứ Hoa Kỳ chủ trương kêu gọi sự hợp tác về lâu về 
dài của người Thượng, đặc biệt là phát triển văn hóa, xã hội, 
y tế và tín ngưỡng nhằm nâng cao mức sống. Các mục sư tin 
lành được nhìn như sự tiếp nối của các giáo sĩ công giáo 
Pháp thời trước nên rất được mến mộ. Nhiều phái đoàn đặc 
vụ dân sự USOM, USAID, các tổ chức thiện nguyện đến chữa 
bệnh, hướng dẫn cách thức canh tác nông nghiệp, xây cất 
nhà cửa, giúp đỡ vật chất và sáng tạo chữ viết la tinh hóa 


của từng thổ ngữ để giảng dạy. Nhiều trường phổ thông vừa 
dạy tiếng địa phương, vừa dạy tiếng Việt và tiếng Mỹ được 
thành lập tại Buôn Ma Thuột, Pleiku, Kontum, Đà Lạt. Nhiều 
sinh viên Chăm và Thượng được ghi danh vào Viện Đại Học 
Đà Lạt. 


Mặt Trận Giải Phóng Cao Nguyên (FLHP) 

Năm 1963, người Mỹ quyết định can thiệp mạnh tại Việt 
Nam. Chế độ Ngô Đình Diệm bị lật đổ tháng 11-1963, tất cả 
các biện pháp ban hành dưới thời Đệ Nhất Cộng Hòa đều bị 
hủy bỏ. Nhờ sự can thiệp của Mỹ, tất cả những lãnh tụ 
phong trào Barajaka đều được phóng thích. 

Tin tưởng được Mỹ ủng hộ, tháng 3-1964 những người lãnh 
đạo phong trào Barajaka thành lập Mặt Trận Giải Phóng Cao 
Nguyên hay Front de Libération des Hauts Plateaux, gọi tắt 
là FLHP (tên chính thức được mặt trận sử dụng) hay Mặt Trận 
Cao Nguyên. Lần này mặt trận có sự tham gia của nhiều sắc 
tộc Thượng khác và người Chăm tại miền Trung. Mặt trận 
cho phổ biến một bản hiệu triệu bằng ba thứ tiếng (Pháp, 
Chăm và Rhadé) đòi quyền tự trị và chủ trương tranh đấu 
vừa ôn hòa vừa bạo động. Phe chủ trương ôn hòa, do Y 
Bham nuôi đại diện, tham gia mọi sinh hoạt chính trị trên 
khắp cao nguyên để giúp chính quyền miền Nam xây dựng 
một chính sách Thượng vụ thích hợp. Phe chủ trương bạo 
động, do Y Dhơn Adrong cầm đầu, kêu gọi cán bộ dân vệ và 
biệt kích Thượng gia nhập FLHP chống lại chính quyền. 

Sự kiện này làm giới chỉ huy quân sự miền Nam lo ngại, 
những cuộc hành quân trên Tây Nguyên từ tháng 3 đến 


tháng 5-1964, do tướng Vĩnh Lộc chỉ huy, phần lớn để phá 
vỡ những căn cứ của quân Thượng hơn là các mật khu cộng 
sản. Phe bạo động bị lùng quét gắt gao phải chạy qua 
Kampuchea lánh nạn. Tại đây họ lập căn cứ quanh đồn Bốt 
Chá (Camp Le Rolland cũ), tỉnh Mondolkiri phía đông bắc 
Kampuchea cách biên giới Việt Nam 15 cây số, rồi cử người 
xâm nhập vào các buôn làng ven biên giới kêu gọi thanh 
niên Thượng gia nhập FLHP. Hoa Kỳ khuyến cáo Việt Nam 
Cộng Hòa thương thuyết với người Thượng để tìm một giải 
pháp sống chung. Ngày 5-5-1964, chính phủ miền Nam mời 
64 nhân sĩ Thượng ôn hòa, đại diện các sắc tộc, về Sài Gòn 
họp để tổ chức một đại hội gồm 55 đại diện sắc tộc tại 
Pleiku ngày 26-8-1964 do Bộ Tư Lệnh Quân Đoàn II chủ trì. 
Lo sợ bị loại khỏi các cuộc thương thuyết, phe bạo động 
chuẩn bị một cuộc nổi dậy võ trang do đại úy Y Nam êban 
chỉ huy. Đêm 19-9-1964, các toán biệt kích thuộc Lực Lượng 
Đặc Biệt và các đội Dân Sự Chiến Đấu Thượng đánh chiếm 
một số đồn bót lớn quanh Quảng Đức và Đắt Lắc: trung sĩ 
Klé chiếm thị trấn Bù Đăng, thiếu úy Y Bách êban tấn công 
đồn Sarpa, Y Dịjao Niê tiến vào buôn Miga (Đức Lập), Y Bhan 
Kpor vây đồn Bù Đốp và Bu Briêng. Quân phiến loạn làm chủ 
quốc lộ 14, đánh đồn Srépok rồi tiến vào Buôn Ma Thuột 
chiếm đài phát thanh kêu gọi dân Thượng nổi lên chống lại 
người Kinh để xây dựng một quốc gia độc lập. Trong cuộc 
nổi dậy này, 35 sĩ quan và binh sĩ Kinh bị thiệt mạng, quận 
trưởng quận Đức Lập (Quảng Đức) bị bắt sống. 

Kinh ngạc và giận dữ, chuẩn tướng Vĩnh Lộc, chỉ huy trưởng 
Vùng II Chiến Thuật, đã phản ứng dữ dội. Lệnh thiết quân 


luật được ban hành ngay sáng 20-9-1964, mọi ngả ra vào 
Buôn Ma Thuột đều bị chận xét gắt gao, Sư Đoàn 23 cùng 
một số tiểu đoàn biệt động quân và thiết giáp được huy 
động đến vây quanh đài phát thanh, một số tiến về những 
những đồn bị chiếm đóng. Phiến quân Thượng chống trả dữ 
dội. Các đồn Bù Đăng, Miga, Bu Briêng, Srépok và nhiều cầu 
trên quốc lộ 14 đều bị chiếm lại, trừ đồn Sarpa vẫn còn nằm 
trong tay phiến quân. 

Trước biến cố này, đệ tam tham vụ Tòa Đại Sứ Mỹ trên cao 
nguyên, Beachner, khuyên Vĩnh Lộc nên thương thuyết. ông 
Y Bham nuôi, đại diện phe ôn hòa, phó tỉnh trưởng Buôn Ma 
Thuột, được mời đến Bộ Chỉ Huy Sư Đoàn 23 tham khảo ý 
kiến rồi được cử vào đài phát thanh thương thuyết với phiến 
quân. Sau khi dàn xếp xong với phe nổi loạn im tiếng súng, 
Y Bham được Beachner đưa về nhà riêng thảo luận. Buổi 
chiều cùng ngày, đại úy Darnell đích thân đưa những lãnh tụ 
Thượng khác (Y Bhim, Y Dhou) vào nhà Beachner họp. Cuộc 
thương lượng với đại diện Tòa Đại Sứ Mỹ và chỉ huy trưởng 
Vùng II Chiến Thuật đi đến những thỏa thuận sau: Y Bham 
nuôi được cử làm chủ tịch chính thức phong trào FLHP, 
những chỉ huy phiến quân (Y Dhơn Adrong, Y Sênh Niê, Y 
Nuin Hmok, Y Nam êban) không bị truy tố và không bị truy 
đuổi khi rút quân qua Kampuchea. Thỏa thuận xong, ngay 
chiều 20-9, Y Bham nuôi trốn sang Kampuchea, sau khi để 
lại một kháng thư gởi chính quyền Việt Nam Cộng Hòa đòi 
quyền tự trị trên cao nguyên. Tại biên giới, Y Bham nuôi 
được tướng nhảy dù Lès Kossem (một người Khmer gốc 
Chăm) cùng Y Bun Sor ra đón và đưa về Camp le Rolland 


nghỉ ngơi rồi tức tốc được chở về Phnom Penh họp. 

Ngày 23-9-1964, ông Beachner và tướng Vĩnh Lộc cùng một 
số nhân sĩ Thượng thành lập Ban Đại Diện Lâm Thời Người 
Thượng tại Buôn Ma Thuột do ông Y Char Hdok (hiệu trưởng 
trường Nguyễn Du) làm chủ tịch, ông Y Chôn Mlô Duôn Du 
(nhân viên Nha Đặc Trách Thượng Vụ) làm cố vấn. Beachner 
cử Y Chôn Mlô Duôn Du làm trung gian thương nghị giữa 
Việt Nam Cộng Hòa và FLHP. Sau bốn ngày thương nghị, Y 
Chôn Mlô Duôn Du loan báo phe FLHP chấp nhận buông 
súng và thương nghị. 

Ngày 28-9-1964, tướng Nguyễn Khánh cùng tướng Vĩnh Lộc 
đến đồn Sarpa nhận sự đầu hàng của 233 binh sĩ FLHP. Lễ 
gắn huy chương cho những người Thượng có công hòa giải 
được diễn ra tại Bộ Tư Lệnh Sư Đoàn 23 Bộ Binh (Buôn Ma 
Thuột). Lợi dụng sự khoan hồng, một số phiến quân FLHP và 
các đội Dân Sự Chiến Đấu Thượng còn kẹt lại chạy sang 
Kampuchea gia nhập vào lực lượng của ông Y Bham 
ênuôlđồn trú tại Camp Le Rolland. 


Mặt Trận Thống Nhất Đấu Tranh Của Các Sắc Tộc Bị 
áp Bức (FULRO) 

Tại Kampuchea, những lãnh tụ FLHP họp ngày đêm chuẩn bị 
thành lập một phong trào đấu tranh mới. Chính quyền 
Kampuchea, qua trung gian Lès Kossem, cật lực giúp đỡ sự 
ra đời một tổ chức mới qui mô hơn gồm đủ mọi sắc tộc. 
Lãnh tụ các nhóm Khmer Krom, Chăm và Thượng FLHP được 
quân đội hoàng gia Kampuchea đưa về Phnom Penh họp. 

Tối ngày 20-9-1964, dưới sự chủ tọa của Sihanouk, Lès 


Kossem cho ra đời một tổ chức mang tên Mặt Trận Thống 
Nhất Các Sắc Tộc Thiểu Số (Front Uni des Races 
Minoritaires-FURM) gồm ba mặt trận: Mặt Trận Giải Phóng 
Champ?a (Front de Libération du Champa-FLC) do Lès 
Kossem lãnh đạo (bí danh Po Nagar), Mặt Trận Giải Phóng xứ 
Kampuchea Krom miền Tây Nam Việt Nam (Front de 
Libération du Kampuchea Krom-FLKK) do Chau Dera làm đại 
diện và Mặt Trận Giải Phóng Cao Nguyên (Front de 
Libération des Hauts Plateaux-FLHP) do Y Bham nuôi cầm 
đầu. Nhưng danh xưng FURM không được Y Bham chấp 
thuận và sau nhiều bàn cãi sôi nổi các phe chọn một tên 
chung là Mặt Trận Thống Nhất Đấu Tranh Của Các Sắc Tộc Bị 
áp Bức, tiếng Pháp là Front Uni de Lutte des Races 
Opprimées (Lutte chứ không phải Libération như nhiều 
người thường lầm tưởng), gọi tắt là FULRO để xưng danh 
trong các hoạt động tại Việt Nam và trên chính trường quốc 
tế. 

FULRO chọn cờ hiệu hình chữ nhật, ba màu: bên phải màu 
xanh lục có ngôi sao trắng nằm trong hình lưỡi liềm, ở giữa 
có 3 sọc trắng xen kẽ với 4 sọc xanh dương, bên trái là màu 
đỏ. Ngôi sao trắng trong lưỡi liềm trắng tượng trưng cho 
người Chăm theo đạo Hồi tại Kampuchea và Việt Nam. Bảy 
sọc trắng xanh dương tượng trưng cho bảy sắc tộc lớn người 
Thượng: Bahnar, Dịarai, Radhé, Kaho, Sedang, Mnông, Mạ. 
Màu đỏ tượng trưng cho tỉnh thần đấu tranh. 

FULRO có ba cơ quan lãnh đạo: Hội Đồng Tối Cao do Chau 
Dera làm chủ tịch, Hội Đồng Bảo Trợ do Po Nagar (Lès 
Kossem) làm chủ tịch và ủy Ban Chấp Hành Trung ương do Y 


Bham làm chủ tịch. Trong thực tế, Y Bham sống nhờ vào Lès 
Kossem nên không có thực quyền nào cụ thể ngoài uy tín cá 
nhân. Lès Kossem có phương tiện và có lực lượng nên nắm 
hết mọi quyền hành. Lès Kossem còn kéo theo một số người 
Thượng và người Chăm vào FLC để gây thêm vây cánh và 
cho người về Việt Nam lôi kéo một số thanh niên Chăm qua 
ngõ Châu Đốc vào Kampuchea. 

Mặc dù trên danh nghĩa là một tổ chức thống nhất nhưng 
FULRO có ba lực lượng khác nhau: 

1. FULRO Khmer do Chau Dera làm chủ tịch, nhưng vì bận tổ 
chức đội phòng vệ cho Sihanouk tại Phnom Penh nên không 
thể sinh hoạt, mọi quyền hành đều nằm trong tay Lès 
Kossem. Hội Đồng Tối Cao của Chau Dera đổi thành ủy Ban 
Chấp Hành Tối Cao do Lès Kossem lãnh đạo. 

2. FULRO Chăm, do Lès Kossem chỉ huy, là tổ chức có tầm 
vóc nhất. (Kampuchea có 250.000 người Khmer gốc Chăm, 
đa số sinh sống tại Kompong Cham). Về đối nội, FULRO 
Chăm có ba ban: Ban tình báo chuyên thu thập tin tức, tung 
người về Việt Nam móc nối cơ sở, phá hoại do Huỳnh Ngọc 
Sắng, một người Chăm sinh sống tại Bình Thuận, làm đại 
diện. Ban kinh tài thu thập tiền đóng góp của dân chúng, 
tiếp tế cho hậu cứ của Y Bham nuôi tại Camp Le Rolland, do 
Tôn ái Liên, một người Chăm tại Châu Đốc, làm trưởng ban 
và vợ Lès Kossem, người nhận thầu cung cấp lương thực cho 
các căn cứ của Mặt Trận Giải Phóng Miền Nam Việt Nam để 
kiếm thêm tiền, làm phó. Ban phát triển giáo dục cử người 
đi du học ngoại quốc nghiên cứu về dân tộc Chăm. Về đối 
ngoại, Lès Kossem vận động các quốc gia ngoại quốc và 


thành lập nhiều tổ chức Chăm tại hải ngoại ủng hộ nhóm 
FULRO Chăm. Năm 1970, Lès Kossem sang Bangkok gặp hai 
vị tướng lục quân và không quân Thái gốc Chăm trong quân 
đội hoàng gia và những lãnh tụ Thái gốc Chăm thành lập Tổ 
Chức Người Chăm Chính Thống Tiến Bộ ủng hộ FULRO 
Chăm. (Thái Lan có 400.000 người Thái gốc Chăm đến lập 
nghiệp từ thế kỷ 15). Sau đó Lès Kossem đến Djakarta gặp 
tổng thống Sukarno và được hứa sẽ có 8.000 binh sĩ trong 
hai lữ đoàn nhảy dù (paracommando) Nam Dương sang yểm 
trợ FULRO Chăm phục hồi vương quốc Champa khi hữu sự. 
Lès Kossem nhận viện trợ của Indonesia thông qua Suseno, 
tùy viên quân sự tòa đại sứ Indonesia tại Phnom Penh. 
(Indonesia có khoảng hai triệu người Indonesia gốc Chăm, tổ 
tiên những người này đã sang Indonesia và Mã Lai lập 
nghiệp từ thế kỷ 14 đến 16). Quốc gia kế tiếp là Mã Lai và 
các nước ả Rập (Algérie), Nhật Bản nhận giúp FULRO Chăm 
tu sửa lại các đền đài. (Mã Lai có 200.000 người Mã Lai gốc 
Chăm lập nghiệp từ thế kỷ 14). Sau cùng Lès Kossem sang 
Pháp và êu Châu vận động nhân sĩ chính trị và tôn giáo 
Pháp tổ chức những cuộc hội thảo về văn minh Champa và 
cấp học bổng cho một số sinh viên Chăm vào học những 
trường đại học lớn tại Paris (Sorbonne), Aix en Provence... 
Trong các buổi hội thảo này, những trí thức Chăm và Pháp 
cho in những tài liệu nhắc nhỡ sự kiện Champa bị Việt Nam 
xâm thực và mong muốn được các chính quyền phương Tây 
giúp phục hồi hay nhìn nhận vương quốc cũ. 

3. FULRO Thượng do Y Bham nuôi làm chủ tịch, tiếp tục bị 
phân hóa. Nhóm Dân Sự ôn hòa do Y Bham nuôi lãnh đạo, 


gồm các ông Y Dhê Adrong, Y Prêh, Y Bling, Y Thih êban, Y 
Ngo Buôn Ya, Y Sênh Niê, Y Nhiam Niê..., chủ trương vận 
động Hoa Kỳ làm áp lực với chính phủ Việt Nam Cộng Hòa 
để FULRO Thượng được về Việt Nam hoạt động một cách 
chính thức. Nhóm Quân Sự quá khích do Y Dhơn Adrong lãnh 
đạo, gồm các ông Y Bhan Kpor, Y Nam êban, Y Nuin Hmok..., 
chủ trương sử dụng bạo lực để thành lập quốc gia độc lập 
bằng cách uy hiếp những đồn bót quân sự, tấn công các 
chuyến xe đò dân sự trên các quốc lộ 14 và 22 cùng những 
liên tỉnh lộ khác của Việt Nam Cộng Hòa dọc vùng Tam Biên. 
Để gây thanh thế, từ 29-7 đến 2-8-1965, nhóm Quân Sự cử 
200 FULRO Thượng vượt biên giới tấn công và chiếm giữ đồn 
Buôn Briêng và khi rút lui còn dẫn theo 181 Dân Sự Chiến 
Đấu Thượng (dân vệ). Sau đó trung tá Y Djao Niê dẫn một 
trung đoàn FULRO Thượng về đóng tại Buôn Buor (Đắt Lắc), 
gần một cây cầu trên quốc lộ 14, kềm chế nhóm Dân Sự của 
Y Bham nuôi do Y Dhê Adrong làm đại diện tại Buôn Ma 
Thuột, lúc đó đang kêu gọi binh sĩ FULRO Thượng mang vũ 
khí về nộp chính quyền miền Nam. 

Trong thời gian này phe cộng sản gia tăng áp lực tại miền 
Nam Việt Nam, Mặt Trận Tây Nguyên Tự Trị, do Y Bih Aleo 
lãnh đạo, cùng với Mặt Trận Giải Phóng Miền Nam tổ chức 
nhiều cuộc đánh phá khắp Tây Nguyên. Hoa Kỳ muốn được 
rảnh tay trong nỗ lực tiến công tiêu diệt các mật khu cộng 
sản trên Tây Nguyên yêu cầu chính quyền Sài Gòn thương 
thuyết với FULRO Thượng tìm một phương thức sống chung 
và hợp tác chống sự xâm nhập của quân cộng sản. Một đại 
hội các sắc tộc Thượng được triệu tập tại Pleiku từ ngày 15 


đến 17-10-1964, gồm 73 thân hào nhân sĩ Thượng và đại 
diện chính quyền Sài Gòn để hình thành một chính sách 
Thượng vụ hợp tình hợp lý: tái lập quyền sở hữu đất đai và 
các tòa án phong tục, dạy tiếng Thượng ở cấp tiểu học, chấp 
nhận sự tham chính của người Thượng, giúp đỡ thiết thực 
hơn người Thượng và nâng Nha Đặc Trách Thượng Vụ thành 
Phủ Đặc ủy Thượng Vụ (trước đó, ngày 5-5-1964 Nha Công 
Tác Xã Hội miền Thượng đổi thành Nha Đặc Trách Thượng Vụ 
trực thuộc Bộ Quốc Phòng, ngày 7-10-1964 trực thuộc Phủ 
Thủ Tướng). Nhóm Dân Sự ôn hòa, do ông Y Nhiam và bà 
Hzáp (vợ Y Dhê Adrong) đại diện, được phó đại sứ Hoa Kỳ 
AIlexis Johnson và đại tướng Morton bảo trợ từ Kampuchea 
về Buôn Ma Thuột thành lập Ban Đại Diện Chính Phủ Lâm 
Thời Cao Nguyên. 

Ngày 2-8-1965, Y Dhê Adrong cầm đầu một phái đoàn từ 
biên giới Kampuchea về Sài Gòn thương thuyết. Một tuyên 
cáo chung kêu gọi FULRO Thượng hợp tác trong nỗ lực tìm 
kiếm một giải pháp sống chung và chống cộng được ký kết. 
Vài hôm sau, ngày 16-8-1965, từ Camp Le Rolland Y Bham 
nuôi gởi đến chính phủ Việt Nam Cộng Hòa một văn thư đòi: 
xác nhận lãnh thổ Thượng từ vĩ tuyến 17 đến Đồng Xoài 
gồm cao nguyên Kontum, Pleiku, Đắt Lắc, Phú Bổn, Đồng 
Nai thượng, Quảng Đức, Lâm Đồng, Tuyên Đức và một phần 
các tỉnh Khánh Hòa, Ninh Thuận và Bình Thuận, gọi chung là 
Liên Bang Cao Nguyên trong Cộng Hòa Liên Bang Việt Nam; 
có quốc kỳ riêng; có quân đội riêng, giảm số người Việt Nam 
di cư lên cao nguyên bằng con số trước năm 1954. Y Bham 
đề nghị tổ chức các cuộc thương thuyết tại Buôn Ma Thuột 


hoặc tại Manille (Philippines) nhưng yêu sách này không 
được Sài Gòn chấp thuận. 

Ba tuần sau, ngày 23-8-1965, Y Dhê Adrong dẫn một phái 
đoàn khác từ Camp Le Rolland đến Buôn Ma Thuột họp. Phái 
đoàn Việt Nam, do hai tướng Nguyễn Hữu Có và Vĩnh Lộc đại 
diện, yêu cầu quân FULRO phải buông súng xuống mới chịu 
thảo luận. Buổi lễ nạp vũ khí của 500 FULRO Thượng tại 
Buôn Buor được cử hành ngày 15-9-1965, tướng Vĩnh Lộc 
đưa phái đoàn Y Dhê Adrong, Y Ngo Buôn Ya, Y Bun Sor, Y 
Nhiam Niê, Y Sênh Niê về Sài Gòn gặp đại diện của Hoa Kỳ 
(các ông Peterson và Anderson) và chính phủ Việt Nam 
Cộng Hòa để thảo luận về qui chế đặc biệt dành cho người 
Thượng, một lực lượng quân sự 150.000 người dưới sự chỉ 
huy của FULRO, một quốc kỳ tương đương với quốc kỳ của 
Việt Nam Cộng Hòa, một phái đoàn độc lập có quyền đi dự 
những hội nghị quốc tế, quyền tiếp đón trực tiếp các đại 
diện của Hoa Kỳ và các nước khác, quyền triệu tập một Đại 
Hội Đồng Dân Tộc Thiểu Số, thành lập một phái đoàn Đại 
Diện Dân Tộc Thiểu Số... 

Trong khi đó, từ 29-7 đến 2-8-1965, nhóm quá khích, sau khi 
tố cáo Y Bham nuôi bị mua chuộc, bí mật tổ chức bạo loạn, 
họ rải truyền đơn hô hào "Cao Nguyên của người Cao 
Nguyên!", "Thực dân Kinh cút đi!". Vài tháng sau, từ ngày 
12-đến 18-12-1965, Y Dhơn Adrong cùng Y Nuin Hmok và 
thiếu úy Y Nam êban dẫn một nhóm FULRO gồm đại đội 296 
Địa Phương Quân, trung đội 1/503 Nghĩa Quân Thượng do 
thượng sĩ Nay Rí chỉ huy tấn công đồn Phú Thiện (tỉnh Phú 
Bổn) sát hại 32 người và làm bị thương 26 người. Sau đó Y 


Nam êban cùng Y Tam Uông, đội trưởng và đội phó đại đội 
281, chỉ huy lính Thượng chiếm đồn Krong Pách, giết hết 
binh sĩ Kinh. Tiểu đoàn 64 FULRO do đại úy Y Klam chỉ huy 
đột nhập Tòa Hành Chánh và Tiểu Khu Quảng Đức, giết hết 
người Kinh, treo cờ FULRO. Tướng Vĩnh Lộc chỉ huy trưởng 
Vùng II Chiến Thuật huy động Sư Đoàn 23 Bộ Binh và một 
đơn vị Thủy Quân Lục Chiến tấn công vào những nơi bị 
chiếm, bắt được một số tù binh và truy đuổi tàn quân FULRO 
gay gắt. Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu, được sự khuyến cáo 
của đại sứ Hoa Kỳ, ra lệnh cho Vĩnh Lộc nương tay và để 
những nhân vật quan trọng và sĩ quan cao cấp Thượng chạy 
sang Kampuchea. 

Tin nổi loạn tại Việt Nam đến Camp le Rolland, Y Bham nuôi 
sai con rể là trung tá Y Em chận bắt những phần tử quá 
khích tại vùng biên giới. Y Dhơn Adrong và Y Nuin Hmok bị Y 
Em bắt và đem về Camp le Rolland xử tử, Y Bun Sor chạy 
thoát về Phnom Penh báo cáo. Tướng Lès Kossem, không 
dám phản đối quyền lãnh đạo FULRO Thượng của Y Bham 
nuôi, lên Cambp le Rolland thương lượng và cử hai người 
Chăm vào những chức vị cao bên cạnh Y Bham nuôi là Đằng 
Năng Giáo (bí danh Yang Neh) làm đệ nhất bí thư Phủ chủ 
tịch đặc trách chính trị và nội vụ, và Thiên Sanh Thi giữ chức 
tư lệnh Quân Khu 3 (Ninh Thuận và Bình Thuận) kiêm sư 
đoàn trưởng Sư Đoàn Po Romé. Hai người Chăm này có 
nhiệm vụ kềm chế những quyết định thân thiện Việt Nam 
của Y Bham nuôi. Y Bun Sor được Lès Kossem phong làm 
phụ tá quân sự đặc trách FULRO Thượng tại Phnom Penh. 
Tuy không bằng lòng về sự canh chừng này, Y Bham nuôi 


vẫn ra lệnh cho Y Dhê Adrong về Việt Nam thương thuyết 
với Paul Nưr, đại diện chính quyền miền Nam. Các cuộc 
thương lượng kéo dài gần một năm. Tin tưởng vào sự ủng hộ 
của Hoa Kỳ, phong trào FULRO đòi hỏi rất quyết liệt và tỏ ra 
không nhân nhượng về yêu cầu thành lập Liên Bang Cao 
Nguyên Việt Nam, quyền có quốc kỳ, quyền có quân đội 
riêng và quyền đại diện chính thức. Lo sợ Y Bham nuôi phản 
bội lý tưởng ban đầu là tranh đấu giành độc lập cho Tây 
Nguyên, ngày 20-9-1966 Lès Kossem và Chau Dera xua 
quân bao vây Camp Le Rolland rồi ép Y Bham nuôi ký giấy 
nhường lãnh thổ của người Thượng từ sông Srê Pok (Nam 
Lào và đông bắc Kampuchea) đến Pleiku cho Mặt Trận Giải 
Phóng Chiêm Thành (FLC). Nhưng âm mưu này không thành, 
trung tá Y Em mang quân đến giải vây và bắt sống một số 
binh sĩ Khmer và Chăm đang vây Camp le Rolland. Y Bham 
được giải thoát, giấy nhượng đất bị xé. 

Để xoa dịu sự bất mãn của người Thượng, chính sách 
Thượng vụ phác họa ngày 17-10-1964 được chính phủ Việt 
Nam Cộng Hòa cho thi hành. Đầu năm 1966, Y Chôn Mlô 
Duôn Du và Nay Luett đặt Văn Phòng Liên Lạc thuộc Nha 
Đặc Trách Thượng Vụ ở Buôn Ma Thuột để thương nghị với Y 
Dhê Adrong. Ngày 12-2-1966, một đại hội Kinh Thượng được 
tổ chức tại Kontum lên án gắt gao nhóm quá khích và Tòa án 
Quân Sự Vùng II Chiến Thuật, họp tại hội trường Diên Hồng 
Pleiku, xử những quân nhân Thượng phản loạn cấp thấp (4 
tử hình, 1 chung thân, 3 khổ sai 20 năm và nhiều án khổ sai 
10 năm). Ngày 22-6-1966 Nha Đặc Trách Thượng Vụ được 
nâng lên thành Phủ Đặc ủy Thượng Vụ, Paul Nưr làm đặc ủy 


trưởng, để chuẩn bị cuộc hội nghị thượng đỉnh giữa Paul Nưr 
và Y Bham ênuôi 

Ngày 2-6-1967, Y Bham nuôi đích thân cầm đầu một phái 
đoàn đến Buôn Ma Thuột thương nghị và yêu cầu chính 
quyền miền Nam sớm ban hành qui chế riêng cho người 
Thượng. Một đại hội các sắc tộc thiểu số trên toàn quốc 
được triệu tập trong hai ngày 25 và 26-6-1967 để đúc kết 
các thỉnh nguyện chung của người thiểu số. Ba văn kiện 
được đệ trình lên chính phủ là bản thỉnh nguyện, bản kiến 
nghị và bản tuyên ngôn, tất cả đều được thiếu tướng 
Nguyễn Cao Kỳ, chủ tịch ủy Ban Hành Pháp Trung ương, 
long trọng chấp thuận và cam kết sẽ cho thực hiện. Ngày 
29-8-1967, đại hội các sắc tộc được tổ chức tại Buôn Ma 
Thuột dưới sự chủ tọa của trung tướng Nguyễn Văn Thiệu, 
chủ tịch ủy Ban Lãnh Đạo Quốc gia, và thiếu tướng Nguyễn 
Cao Kỳ, chủ tịch ủy Ban Hành Pháp Trung ương. Chính phủ 
ký sắc luật số 033/67 cùng ngày ban hành Qui Chế Đặc Biệt 
nâng đỡ người thiểu số theo kịp đà tiến bộ của dân tộc. 
Tháng 11-1967 Quốc Hội Lập Hiến Việt Nam Cộng Hòa ủy 
nhiệm Bộ Phát Triển Sắc Tộc nghiên cứu một dự thảo luật về 
Hội Đồng Sắc Tộc. 

Năm sau, tháng 8-1968, Y Bham nuôi dẫn đầu một phái 
đoàn cao cấp gồm 28 người (Y Dhê Adrong, Y Prêh, Ksor 
Dút, Kpa Doh, Y Tôn, Thiên Sanh Thi, Huỳnh Ngọc Sắng, Zu 
Zol, Thạch Thân Apol, Chay Rithi, Sa Phol, Chau Chen, Chau 
Phước...) từ Camp le Rolland về Buôn Ma Thuột họp với Paul 
Nưr, Ya Ba, Châu Văn Mổ, Nay Luett, Nguyễn Hữu Oanh v.v... 
đòi hỏi những quyền lợi khác cho người Thượng nhưng 


không kết quả. Cuộc thương lượng cuối cùng ở cấp bậc cao 
nhất giữa Y Bham nuôi (với tư cách chủ tịch phong trào 
FULRO) và đổng lý Văn Phòng Phủ Thủ Tướng được tổ chức 
ngày 11-12-1968 đi đến một thỏa thuận như sau: phong 
trào FULRO được quyền có một hiệu kỳ nhưng không phải là 
quốc kỳ, Bộ Sắc Tộc được thành lập ngay trong chính phủ 
Việt Nam Cộng Hòa do một người Thượng lãnh đạo, phái 
Đoàn Sắc Tộc sẽ được thiết đặt tại Buôn Ma Thuột, một tỉnh 
trưởng hay phó tỉnh trưởng người sắc tộc sẽ được đề cử tại 
những tỉnh có đông người sắc tộc cư ngụ, những lực lượng 
địa phương quân sắc tộc (Thượng) sẽ đặt dưới quyền chỉ huy 
của những sĩ quan sắc tộc (Thượng), một sĩ quan hay hạ sĩ 
quan sắc tộc (Thượng) sẽ được đề cử ngay trong những đơn 
vị quân đội chính qui có đông người sắc tộc... Lễ ký kết sẽ 
được cử hành tại Buôn Ma Thuột đầu năm 1969. Phái đoàn Y 
Bham nuôi về Camp le Rolland thu xếp đồ đạc chuẩn bị sang 
Việt Nam ở luôn. 

Sáng 30-12-1968, phi đội trực thăng Việt Nam Cộng Hòa 
vượt biên giới sang Camp Le Rolland đón Y Bham nuôi cùng 
gia đình và lực lượng FULRO Thượng về Buôn Ma Thuột. 
Nhưng trước đó vài giờ, Lès Kossem ra lệnh cho Y Bun Sor 
điều động hai trung đoàn quân đội hoàng gia Khmer đến 
bao vây Camp le Rolland. Đằng Năng Giáo, Y Bhan Kpor, Y 
Nam êban, Ksor Dút, Kpa Doh, Kpa Blan chỉ huy đội cảm tử 
ập đến bắt cóc Y Bham nuôi và gia đình đưa về Phnom Penh. 
Y Em cùng một số thân tín bỏ chạy vào rừng. Phi đội trực 
thăng Việt Nam Cộng Hòa phải quay trở về Buôn Ma Thuột. 
Cùng ngày Lès Kossem bay lên Mondolkiri trấn an và thuyết 


phục binh sĩ FULRO Thượng còn lại phải tuân lệnh bộ chỉ huy 
FULRO mới đặt tại Phnom Penh. 

Từ đó Y Bham nuôi bị giam lỏng tại Phnom Penh dưới sự 
quản chế của Lès Kossem. Một số thân tín Chăm và Thượng 
được Lès Kossem thăng thưởng và cất nhắc lên những chức 
vụ chỉ huy. Ngày 31-12-1968 Lès Kossem thành lập Hội 
Đồng Nội Các Lâm Thời FULRO, chủ tịch là Yang Neh (Đằng 
Năng Giáo), Souleiman (Thiên Sanh Thi) làm phó, đại tá Y 
Bhan Kpor tham mưu trưởng, trung tá Y Nam êban tham 
mưu phó. Nội các này bị Lès Kossem giải tán 10 ngày sau đó 
vì bất lực trong việc tổ chức điều hành. Để thay thế, Lès 
Kossem thành lập một ủy Ban Chỉ Đạo Tối Cao FULRO gồm 
toàn người Chăm do chính ông làm chủ tịch, Souleiman làm 
phụ tá đặc trách quân sự, El Ibrahim phụ tá đặc trách hành 
chánh, Mohamet phụ tá đặc trách tiếp vận. Y Bun Sor được 
cử đi du học tại trường Sorbonne Paris, Pháp. 

Đầu năm 1969, Lès Kossem giải tán Mặt Trận Cao Nguyên 
(FLHP) và cho ra đời Mặt Trận Giải Phóng Cao Nguyên và 
Bình Nguyên Champa (Front de Libératon des Hauts 
Plateaux et du Champa, gọi tắt là FLHPC) do Y Bhan Kpor 
làm chủ tịch. Y Bhan Kpor kêu gọi người Mỹ hãy ở lại Cao 
Nguyên với dân tộc Thượng. Tháng 6-1969, Lès Kossem tạm 
ngưng khóa huấn luyện FULRO tại Phnom Penh, đưa các 
khóa sinh lên Mondolkiri và Rattanakiri thay thế lực lượng 
của Y Bham nuôi. FULRO Chăm được giao vai trò lãnh đạo 
tại Mondolkiri (Đặng Nô, Đồng Tập, Kinh Hoài Diệp...) và tại 
Rattanakiri (Đằng Năng Giáo, Kpa Toh, Tạ Văn Lành), nhưng 
nhóm FULRO Thượng tại đây không chấp nhận sự chỉ huy 


của Y Bhan Kpor, họ chỉ tuân phục Y Bham nuôi mà thôi. 
Ngày 29-7-1969 Lès Kossem họp với Huỳnh Ngọc Sắng, 
Quảng Đại Đủ (Po Dharma), Thiên Sanh Thi, Hoàng Minh Mộ, 
Đặng Văn Thủy, Y Bhan Kpor, Y Nam êban, Kpa Doh tại 
Phnom Penh tìm người làm chủ tịch FULRO nhưng không 
thành, ủy Ban Chỉ Đạo Tối Cao FULRO Chăm đảm nhận luôn 
việc điều hành nhóm FULRO Thượng. Giữa tháng 4-1975, 
Phnom Penh bị thất thủ, Y Bham nuôi cùng vợ con chạy vào 
tòa đại sứ Pháp tị nạn. Quân Khmer đỏ tràn vào tòa đại sứ 
bắt tất cả những ai không phải là người Pháp hay có quốc 
tịch ngoại quốc, toàn thể gia đình ông Y Bham ênuôlbị quân 
Khmer đỏ hành quyết ngay trong sân tòa đại sứ. 

Trở lại Việt Nam, hiệp ước chung cuộc cuối cùng được ký kết 
giữa ông Paul Nưr, đại diện Việt Nam Cộng Hòa, và Y Dhê 
Adrong, đại diện phe FULRO chứ không với Y Bham nuôi như 
đã dự trù. Lễ ký kết được diễn ra trọng thể tại Buôn Ma 
Thuột ngày 1-2-1969 dưới sự chủ tọa của tổng thống 
Nguyễn Văn Thiệu và thủ tướng Trần Văn Hương. Cờ Việt 
Nam Cộng Hòa treo cạnh cờ FULRO với những biểu ngữ 
"Tình đoàn kết Kinh Thượng muôn năm", "Hoan hô các anh 
em FULRO trổ về phục vụ quốc gia"... 

Theo tin tình báo của chính quyền Việt Nam Cộng Hòa năm 
1969, có 5.471 người qui thuận gồm 2.257 binh sĩ và nhân 
viên dân sự, 3.214 thân nhân gia đình và 895 súng ống đủ 
loại. Như vậy tổng cộng có gần 6.000 người qui thuận (ngày 
15-9-1965 có hơn 500 người đã ra đầu thú). 

Trong lời bế mạc buổi lễ, Y Dhê Adrong tuyên bố: "Kể từ 
ngày hôm nay, phong trào FULRO không còn nữa trên Cao 


Nguyên, bất cứ ai sử dụng danh nghĩa FULRO sau này để 
phá hoại sự đoàn kết Kinh-Thượng sẽ bị trừng trị theo luật 
pháp hiện hành của chính quyền". 

Hồ sơ FULRO đối với chính quyền Việt Nam Cộng Hòa coi 
như kết thúc, một giai đoạn hợp tác mới được mở ra. Nhưng 
thực tế đã không giản dị như vậy, người Chăm và Thượng 
vẫn chưa có một chỗ đứng danh dự như mong muốn, phong 
trào FULRO tiếp tục đấu tranh trong bóng tối. 


Nguyễn Văn Huy 
Cộng đồng người Thượng trên cao nguyên miền Trung 
BÀI IV 


Người Thượng vẫn trên đường tìm chỗ đứng 

Năm 1969, những đòi hỏi chính đáng của nhóm FULRO 
Thượng ôn hòa đều được thỏa mãn, người Thượng được 
quyền tham gia trực tiếp vào các sinh hoạt chính trị và đã 
cùng với chính quyền Việt Nam Cộng Hòa xây dựng và bảo 
vệ miền Nam. Giai đoạn từ giữa tháng 10-1969 đến đầu 
tháng 3-1975 có lẽ là thời kỳ vàng son nhất của cộng đồng 
người Thượng từ khi được biết đến, nhưng thời gian đã quá 
ngắn ngủi để những dự án hội nhập người Thượng vào cộng 
đồng Việt Nam trở thành hiện thực. Hơn hai trăm ngàn trên 
tổng số một triệu người Thượng đã chết trong cuộc chiến. 
Sau ngày 30-4-1975, dưới chế độ cộng sản, phong trào 
FULRO, được dịp hồi sinh, đã tổ chức nhiều cuộc đánh phá 
chống lại chính quyền cộng sản và bị trấn áp trong bạo lực. 
Cho đến nay người Thượng vẫn còn trên đường đi tìm chỗ 
đứng. 


Chính sách Thượng vụ thời Đệ nhị Cộng Hòa 

Tại miền Nam, sau 1969, nhiều định chế chính trị và xã hội 
đã được thành lập để hội nhập người Thượng vào cộng đồng 
dân tộc Việt Nam. 

Dưới áp lực của Hoa Kỳ, chính quyền Việt Nam Cộng Hòa 
chấp thuận gần như toàn bộ những nguyện vọng chính đáng 


của người Thượng qua hai đại hội sắc tộc họp tại Pleiku từ 
15 đến 17-10-1964 và từ 25 đến 26-6-1967. Một số đòi hỏi 
của nhóm FULRO Thượng - trừ các quyền có lãnh thổ và 
quân đội riêng, quyền tiếp đón các phái đoàn ngoại giao 
quốc tế - cũng được thỏa mãn. Những cựu thành viên của 
phong trào FULRO (gần 6.000 người) đã rời Kampuchea về 
lại Việt Nam sinh hoạt bình thường, 23 cán bộ cao cấp được 
hồi ngạch và làm việc ngay tại địa phương nơi cư ngụ. 

Để tranh thủ sự hợp tác của những nhân sĩ Thượng ôn hòa 
trong sinh hoạt chính trị (dân cử hay bổ nhiệm), chính phủ 
Việt Nam Cộng Hòa thành lập Phong Trào Đoàn Kết Các Sắc 
Tộc Cao Nguyên Việt Nam, trụ sở đặt tại Buôn Alêa. Lễ ra 
mắt được cử hành trọng thể tại Buôn Ma Thuột ngày 22-4- 
1969. Ban chấp hành phong trào, đa số là người Rhadé, gồm 
có một chủ tịch danh dự (tổng thống Nguyễn Văn Thiệu), 
một chủ tịch chính thức (ông Y Bling, buôn Krong Pang), một 
đệ nhất phó chủ tịch (ông Y Dhắt Niê Kdam), một đệ nhị phó 
chủ tịch (ông Ya Dúk, người Kaho), một đệ tam phó chủ tịch 
(bà Hbi, buôn Ya), một tổng thư ký (ông Y Kuốt Ayun), một 
thủ quỹ (ông Y Buăn). Ban cố vấn gồm có các ông Paul Nưr 
(người Bahnar), Y Chôn Mlô Duôn Du và Y Bliêng Hmok. Ban 
chấp hành các tỉnh do chính phủ chỉ định. Tại Đắt Lắc, các 
ông Y Chôn Mlô Duôn Du làm chủ tịch tỉnh bộ phong trào và 
Kpa Koi (người Dịarai) làm phó chủ tịch. Phong Trào Đoàn 
Kết, trên thực tế, là cơ quan tuyển chọn người để đưa vào 
chính quyền. Việc làm đầu tiên là đề cử người vào Hội Đồng 
Sắc Tộc. 

Hội Đồng Sắc Tộc, được thành lập bởi sắc luật 014/69 ngày 


14-10-1969 theo điều 66, 97 và 98 Hiến Pháp 1967, gồm 48 
hội viên chính thức và 12 hội viên dự khuyết, trong đó 16 
hội viên chính thức và 4 dự khuyết do tổng thống Việt Nam 
Cộng Hòa chỉ định, 32 hội viên chính thức còn lại và 8 dự 
khuyết sẽ được bầu tại các địa phương. Sắc lệnh 610 (28-10- 
1969) qui định số hội viên cho từng sắc tộc tùy theo dân số; 
hội viên do tổng thống chỉ định có thể là người Kinh với tư 
cách là chuyên viên. Cơ quan lãnh đạo Hội Đồng Sắc Tộc là 
Văn Phòng Thường Trực, gồm có chủ tịch là phó tổng thống 
Việt Nam Cộng Hòa (người Kinh), một phó chủ tịch, một tổng 
thư ký và hai phó tổng thư ký, tất cả là người sắc tộc. Hội 
Đồng có nhiều tiểu ban chuyên môn để nghiên cứu từng vấn 
đề liên quan đến người Thượng. Nhiệm vụ của Hội Đồng, 
trên nguyên tắc, là đưa ra những đề nghị với chính quyền, 
cử đại diện đến quốc hội điều trần và lên tiếng bảo vệ quyền 
lợi của các sắc tộc. Trong thực tế, Hội Đồng này không có 
ảnh hưởng nào đối với chính quyền vì chỉ thuần túy là một 
cơ quan tư vấn. 

Cơ quan thực sự có quyền hành là Bộ Phát Triển Sắc Tộc 
được thành lập ngày 9-11-1967 nhưng chức vụ tổng trưởng 
chỉ chính thức được bổ nhiệm ngày 22-12-1969 do sắc lệnh 
197 SL/PTST. ông Paul Nưr (người Bahnar) được cử làm tổng 
trưởng, các ông Đoàn Chí Khoan (người Tày) làm đổng lý, 
Châu Văn Mỗ (người Chăm) làm tổng giám đốc và ông Y 
Chôn Mlô Duôn Du (người Rhadé) làm tổng thư ký. Bộ Phát 
Triển Sắc Tộc được tổ chức từ trung ương xuống địa phương, 
gồm 25 ty và 65 chi nhánh. 

Từ 1969 đến 1975, sự hội nhập người Thượng vào sinh hoạt 


chính trị và xã hội của chính quyền Việt Nam Cộng Hòa 
mang lại nhiều thành quả tích cực. 

- Về chính trị, 90% các chức vụ quan trọng liên quan đến 
vấn đề sắc tộc đều do người Thượng nắm giữ, 10% còn lại 
do các sắc tộc khác. Các sắc tộc tại miền Nam có 1 tổng 
trưởng, 1 đổng lý văn phòng (thứ trưởng), 1 tổng thư ký, 1 
tổng giám đốc công tác, 1 công cán ủy viên, 1 giám đốc, 3 
chánh sự vụ, 1 thanh tra trưởng, 4 thanh tra ngành hành 
chánh, 1 tỉnh trưởng, 10 phó tỉnh trưởng, 8 quận trưởng, 30 
phó quận trưởng, 26 trưởng ty phát triển sắc tộc, 24 phó 
trưởng ty, 9 chủ sự, 58 trưởng chỉ, 4 chánh án, 4 lục sự, 74 
phụ thẩm tỉnh và thị xã, 270 phụ thẩm xã, 106 hiệu trưởng 
trung và tiểu học, 10 thanh tra học vụ, 7 giám thị và 3 quản 
đốc ký túc xá. Sắc luật 007/71 ấn định số ghế dành cho 
người Thượng trong quốc hội là 6 ghế và thượng viện 2 ghế. 
Hơn một nửa số ghế nghị viên hội đồng tỉnh và thị xã trên 
cao nguyên (25 trên 49 ghế) thuộc về người Thượng, đa số 
là người Dịjarai và Rhadé. 

- Về hành chánh, trong tổng số 553 xã và 2.004 ấp có người 
sắc tộc cư ngụ, 388 xã và 1.555 ấp do người Thượng trực 
tiếp quản trị. 

- Về giáo dục và đào tạo, có 65.943 học sinh theo học các 
trường trung tiểu học và sơ cấp, 142 sinh viên (18 đã tốt 
nghiệp), 1.483 học sinh cao đăng kỹ thuật (745 đã tốt 
nghiệp), nhiều cán bộ tại chức và sinh viên Thượng được cử 
ra nước ngoài tu nghiệp. Trung Tâm Huấn Luyện Trường Sơn 
tại Pleiku, thành lập năm 1965, đào tạo hơn 15.000 cán bộ 
xây dựng sắc tộc và đến tháng 10-1970 đổi thành Trung Tâm 


Huấn Luyện Cán Bộ Thượng (tương đương với Trung Tâm 
Huấn Luyện Cán Bộ Vũng Tàu dành cho người Kinh), mỗi 
năm đạo tạo khoảng 270 cán bộ hành chánh Thượng cho 
các xã ấp và đoàn trưởng Xây Dựng Nông Thôn. Từ 1970 
đến 1975, hơn 50 cán bộ Thượng ưu tú được gởi đi học các 
khóa tham sự hành chánh tại Học Viện Quốc Gia Hành 
Chánh Sài Gòn. 

- Về quân sự, hơn 15.000 binh sĩ Thượng đứng dưới cờ Việt 
Nam Cộng Hòa, trong đó có 734 sĩ quan (130 sĩ quan được 
điều chỉnh cấp bực ngày 1-2-1969) và hơn 3.000 hạ sĩ quan. 
- Về xã hội, quân đội và các hội thiện nguyện Hoa Kỳ 
(CORDS, USAID, USOM, World Relief...) đã xây dựng nhiều cơ 
sở hạ tâng và tiện nghi vật chất nhằm nâng cao dân trí và 
mức sống của người Thượng. Không một làng xã nào (đã 
bình định xong) không có điện nước và hệ thống đường sá đi 
tới. Tại mỗi trung tâm định cư, người Mỹ đã giúp các trẻ em 
Thượng học tập nếp sống văn minh mới. Sách giáo khoa 
bằng 12 thổ ngữ khác nhau, phần lớn do các chuyên viên 
Hoa Kỳ sáng tạo trừ tiếng Bahnar và Rhadé đã có từ trước, 
được giảng dạy ở bậc tiểu học. Các giáo hội Thiên Chúa Giáo 
thành lập rất nhiều cơ sở từ thiện để chăm sóc sức khỏe và 
giúp đỡ người Thượng. Tại Buôn Ma Thuột, Tuyên Đức và 
Lâm Đồng các mục sư Tin Lành xây dựng nhiều nhà thờ và 
bệnh xá; tại Pleiku và Kontum, các giáo sĩ Công Giáo mở các 
lớp học và trại cứu tế giúp dân Thượng. Các tòa án phong 
tục cũng được thành lập khắp nơi để phân xử những tranh 
chấp của từng sắc tộc. 

Nói chung, giới trẻ Thượng thừa hưởng trực tiếp những cải tổ 


nhằm nâng cao mức sống vật chất và văn hóa. Tuy vậy, 
phần lớn thanh niên Thượng, quen với tiện nghi vật chất 
thành thị, xa rời nếp sống cổ truyền. Nhiều nhà nhân chủng 
và lãnh đạo tôn giáo Pháp nói tới hiện tượng phi văn hóa 
(aculture); xấu miệng hơn, người ta còn nói hiện tượng Việt 
hóa (?) của người Thượng. 

Cũng nên biết là, do yêu cầu của chiến tranh, nhiều buôn 
làng Thượng buộc phải dời ra khỏi những khu oanh kích tự 
do (free fire zone) để định cư trong ấp chiến lược dọc các 
trục lộ giao thông hay cạnh các trung tâm đô thị lớn, nếp 
sống và lối canh tác cổ truyền đã phần nào bị xao lãng. Phe 
cộng sản, mất địa bàn hoạt động, xúi giục dân chúng 
Thượng trở về chốn cũ. Tây Nguyên còn là nơi diễn ra những 
trận chiến kinh hồn giữa các phe tranh chấp, hàng trăm 
ngàn thanh niên Việt Nam và Thượng đã bỏ mình trên các 
chiến địa và hàng triệu tấn bom đạn đã dội xuống vùng này. 
Những địa danh như Khe Sanh, A Sao, A Lưới, Chu Prong, 
Dakto, Plei Me, Toumơrong, Buôn Hô... là những sử tích trong 
chiến tranh Việt Nam. 


Chống đối vẫn tiếp tục 

Tại Việt Nam, chính quyền đồng nghĩa với quyền lực và 
quyền lợi, tranh chấp địa vị thường xuyên xảy ra mỗi khi 
phân bổ chức vụ. Những lãnh tụ Thượng trong chính quyền, 
vì chưa quen với sinh hoạt chung với nhau, đều giành tối đa 
quyền lợi về cho sắc tộc mình. Mặc dù chỉ là một cơ quan tư 
vấn, sự đề cử người vào Hội Đồng Sắc Tộc gây tranh chấp 
lớn giữa các lãnh tụ Thượng (ai được chỉ định và ai phải qua 


bầu cử, tỷ lệ là bao nhiêu?) và làm cản trở sự điều hành của 
định chế. Vai trò của Bộ Phát Triển Sắc Tộc rất là quan trọng, 
ngân sách của bộ lớn hơn Bộ Chiêu Hồi và Bộ Lao Động, 
tranh nhau nắm bộ này là ưu tư chính của những lãnh tụ 
Bahnar, Djarai và Rhadé. Nhưng chính quyền Sài Gòn chỉ 
thường ưu đãi những người phục tùng chế độ, ngày 17-6- 
1971, Nay Luett, một lãnh tụ Dịarai, thay Paul Nưr trong 
chức vụ tổng trưởng cho tới tháng 4-1975, cán bộ Rhadé 
đông hơn chỉ giữ vai trò thứ yếu do đó rất bất mãn. Thêm 
vào đó, sự có mặt của chuyên viên kỹ thuật gốc Kinh trong 
bộ càng làm những lãnh tụ Thượng tức tối, vì cho rằng chính 
quyền muốn kiểm soát hoạt động của bộ, việc điều hành 
thường bị trì trệ. 

Mặt khác, đối với chính quyền Việt Nam Cộng Hòa, FULRO là 
phong trào của riêng người Thượng, do đó mọi cố gắng đều 
dồn cho người Thượng, do đó, trong Phong Trào Đoàn Kết, 
đại diện các sắc tộc thiểu số đều có mặt theo tỷ lệ, trừ người 
Chăm và người Khmer (vì sinh sống ở đồng bằng nên không 
được công nhận là những sắc tộc quốc gia). Riêng những 
lãnh tụ Khmer còn bị nghi ngờ có quan hệ với chính quyền 
Phnom Penh, một chính quyền thân cộng do Sihanouk đứng 
đầu. Trong một cuộc bỏ phiếu tại quốc hội ngày 7-10-1969, 
98 dân biểu ủng hộ thành lập một qui chế đặc biệt cho 
người Khmer nhưng bị thủ tướng Trần Thiện Khiêm phủ 
quyết vì quyền lợi và an ninh quốc gia. Sự kiện này càng 
làm cho nhóm Khmer Chăm và Khmer Krom tại Kampuchea 
thêm bất mãn. 


Phong trào FULRO hải ngoại: 

Để làm áp lực với nhóm FULRO Thượng về qui chánh tại Việt 
Nam, cuối tháng 10-1969, Lès Kossem thành lập ủy Ban 
Hành Động Lâm Thời Trung ương, bên cạnh ủy Ban Chỉ Đạo 
Tối Cao do ông lãnh đạo và cử hai người Chăm, Hoàng Minh 
Mộ làm chủ tịch và Huỳnh Ngọc Sắng (Ya Mabrang) phó chủ 
tịch kiêm ủy viên tổ chức. Nhưng đến cuối năm 1970 Lès 
Kossem giải tán ủy Ban Hành Động Lâm Thời Trung ương vì 
bất lực và thành lập ủy Ban Lãnh Đạo FULRO do Y Bun Sor 
vừa từ Pháp trở về lên làm chủ tịch. 

Ngày 18-3-1970, Lès Kossem giúp tướng Lon Nol cùng nhóm 
Khmer Sray, do Intam và Cheng Heng lãnh đạo, lật đổ 
Sihanouk. Sau cú đảo chính này, Lès Kossem được Lon Nol 
giao toàn quyền tổ chức đội quân thiểu số tại Kampuchea 
gồm 7 tiểu đoàn sắc tộc thiểu số người Chăm, Khmer Krom 
(người Khmer trên đồng bằng sông Cửu Long) và Phnong 
(Phnong là người Thượng theo tiếng Khmer), tất cả gom lại 
thành hai lữ đoàn: Lữ Đoàn 5 Bộ Binh gồm toàn người Chăm 
do trung tá Chek Ibrahim chỉ huy và Lữ Đoàn 40 Biệt Kích 
gồm toàn người Thượng do Y Bhan Kpor chỉ huy. 

Lès Kossem cử người lên Mondolkiri kêu gọi lực lượng FULRO 
Thượng về hợp tác trong ý đồ tái lập vương quốc Champa và 
thành lập Cộng Hòa Tây Nguyên. Một số đơn vị FULRO 
Thượng ly khai, mất nguồn tiếp liệu, phải về hợp tác với Lès 
Kossem và được bổ sung vào Lữ Đoàn 40; số còn lại hợp tác 
với quân Khmer Đỏ, được phe cộng sản Việt Nam trang bị và 
tiếp tế, chống lại Phnom Penh. Thủ lãnh FULRO Thượng Y 
Bham ênuôlvẫn bị giam lỏng tại Phnom Penh 


Việc làm đầu tiên của Lès Kossem trong chức vụ mới là xúi 
giục các nhóm Khmer Krom và Khmer Chăm tấn công các 
làng xã và ghe thuyền của người Việt quanh Phnom Penh và 
dọc lưu vực sông Mékong, làm dấy lên một phòng bài Việt 
trên khắp lãnh thổ Kampuchea tháng 4-1970. Sự sát hại 
người Việt một cách quá đáng buộc chính quyền Việt Nam 
Cộng Hòa đưa quân sang Kampuchea bảo vệ đồng thời phá 
luôn các căn cứ quân sự của phe cộng sản dọc vùng biên 
giới, đặc biệt là tại khu Mỏ Vẹt (tỉnh Svay Rieng). Phnom 
Penh sau đó bị đặt dưới trướng Sài Gòn và phong trào săn 
đuổi người Việt trên đất Kampuchea cũng chấm dứt. 

Trước thế lực áp đảo của lực lượng Khmer Đỏ, cuối năm 
1971 Lon Nol phong Lès Kossem hàm thiếu tướng và cử làm 
tổng trấn Phnom Penh; hai lữ đoàn sắc tộc được triệu về 
trấn thủ quanh thủ đô. Tại đây, thấy không thể dùng võ lực 
đánh lại Việt Nam, Lès Kossem thành lập Phái Đoàn Vận 
Động FULRO Hải Ngoại vận động các quốc gia dầu lửa hồi 
giáo ả Rập và Đông Nam á ủng hộ phong trào FULRO của 
ông. Mở đầu cuộc vận động, Lès Kossem dẫn 5 sĩ quan tùy 
tùng đi Saudi Arabia xin viện trợ và viếng thăm La Mecque, 
sau đó sang Pháp, Mã Lai, Indonesia, Nhật Bản và Thái Lan 
gặp những vị nguyên thủ quốc gia xin giúp đỡ tài chánh và 
quân sự. Về lại Phom Penh, Lès Kossem tập trung 15 lãnh tụ 
Chăm chia thành ba nhóm đi vận động ngoại giao: nhóm đi 
các nước ả Rập, do Primé đại diện, nhóm đi Đông Nam á do 
El Ibrahim câm đầu và nhóm đi êu Châu do chính Lès 
Kossem hướng dẫn. 

Uy tín của Lès Kossem ngày càng lên cao, ngày 26-10-1972 


ông được Lon Nol cử làm đặc sứ đi Indonesia và các nước 
Đông Nam á giải thích lập trường của chính phủ 
Kampuchea. Nhân dịp này, ông vận động với các quốc gia 
hồi giáo Đông Nam á giúp người Chăm phục hồi vương quốc 
Champa. Nhiều buổi hội thảo về nền văn minh và văn hóa 
Chiêm Thành, những quan hệ của Chiêm Thành với các quốc 
gia trong vùng được tổ chức tại các thủ đô Đông Nam á và 
Châu êu, từ 1972 đến 1975, nhằm tố cáo cuộc Nam tiến của 
người Việt Nam. Nhưng tham vọng của Lès Kossem đã 
không được toại nguyện, Khmer Đỏ chiếm nhiều tỉnh ở phía 
bắc (Strung Treng, Kratié, Rattanakiri và Mondolkiri) và tiến 
dần về thủ đô Phnom Penh. Lon Nol gọi Lès Kossem về bảo 
vệ thủ đô, hai lữ đoàn sắc tộc đã chống trả dữ dội các cuộc 
tiến công của quân Khmer Đỏ, cuối cùng thủ đô Phnom Penh 
cũng bị thất thủ. Ngày 15-4-1975, Les Kossem cùng gia đình 
và một số thân tín sang Pháp tị nạn. 


Phong trào FULRO Dega: 

Năm 1970, cuộc chiến tại Việt Nam bước vào giai đoạn 
thương nghị, người Mỹ muốn rút lui và chuẩn bị Việt Nam 
hóa chiến tranh, các phe thù địch chuẩn bị cho giai đoạn 
hậu chiến. 

Đối với một số nhân sĩ Thượng, nhất là những lãnh tụ Rhadé, 
Phong Trào Đoàn Kết (bị giải tán năm 1972) không thực sự 
tranh đấu cho quyền tự trị của người Thượng trên cao 
nguyên. Đầu năm 1972, những người này thành lập Ban Bảo 
Vệ Dân Tộc, chống lại chính sách Thượng vụ của chính phủ 
Việt Nam Cộng Hòa. Cuối năm 1972, Ban Bảo Vệ đổi tên 


thành Mặt Trận Giải Phóng Cao Nguyên Người Thượng (Front 
de Libération des Hauts Plateaux Montagnards-FLHPM), còn 
gọi là FULRO Dega - do Y Bham nuôi (vắng mặt) làm chủ 
tịch và Kpa Koi phó chủ tịch - tranh đấu đòi quyền tự trị cho 
người Thượng. Dega theo tiếng Rhadé là những đứa con của 
rừng núi. Cờ Dega ba màu (xanh lá cây, trắng và đỏ), ở giữa 
là một đầu voi trong vòng tròn màu vàng. Tổ chức này độc 
lập với phong trào FULRO ở Kampuchea. 

FLHPM đặt tên cao nguyên miền Trung là Cộng Hòa Dega và 
thành lập một chính phủ lâm thời gồm 11 bộ do các ông Y 
Bliêng Hmok, Y Chôn Mlô Duôn Du, Kpa Koi, Y Bách êban, Y 
Prêh, Y Nguê, v.v... đảm nhiệm. Cộng Hòa Dega được chia 
thành năm quân khu: quân khu I gồm cao nguyên Kontum, 
Quảng Ngãi, Bình Định; quân khu II: cao nguyên Pleiku, 
Cheo Reo (Phú Bổn cũ) và Phú Yên; quân khu III: cao nguyên 
Đắt Lắc, Mdrack (Khánh Dương cũ) và Dak Nong (Quảng Đức 
cũ); quân khu IV: cao nguyên Lang Biang (Tuyên Đức cũ), 
Brah Yang (Lâm Đồng cũ) và Gung Car (Đồng Xoài cũ); và 
quân khu V gồm Ninh Thuận và Bình Thuận. Nhóm FULRO 
Champa được giao cai quản quân khu V. 

Sự ra đời của FULRO Dega nằm trong kế hoạch thành lập 
nhiều lực lượng thứ ba của Mỹ, do tướng John Paul Van 
khuyến khích, để tranh quyền với Mặt Trận Giải Phóng Miền 
Nam, nhất là với Mặt Trận Tây Nguyên Tự Trị do Y Bih Aleo 
lãnh đạo, trong chính phủ liên hiệp gồm ba thành phần tại 
miền Nam Việt Nam, theo tinh thần Hiệp Định Paris 1973. 
Để gây thế lực, phong trào Dega bí mật kêu gọi nhân sĩ, sĩ 
quan và binh sĩ Thượng trở về Tây Nguyên chuẩn bị cho 


cuộc đấu tranh mới. Đầu năm 1975, lực lượng quân sự 
FULRO Dega có trên 10.000 tay súng (hơn 2/3 binh sĩ 
Thượng trong quân lực Việt Nam Cộng Hòa gia nhập hàng 
ngũ Dega), bộ chỉ huy và các căn cứ quân sự được thiết lập 
dọc biên giới Đắt Lắc, Quảng Đức và Mondolkiri. 

Tháng 3-1975, quân cộng sản gia tăng áp lực trên cao 
nguyên. Sau khi làm chủ Buôn Ma Thuột ngày 19-3-1975, 
đại tá Y Blok êban (một lãnh tụ trong Mặt Trận Tự Trị Tây 
Nguyên) được phong làm chủ tịch ủy Ban Quân Quản và kêu 
gọi dân Thượng hợp tác. 

Những lãnh tụ Thượng tại Sài Gòn, mất liên lạc với các tỉnh 
cao nguyên, loan báo nhiều tin khó kiểm chứng. ông Nay 
Luett, bộ trưởng Bộ Phát Triển Sắc Tộc, tố cáo FULRO Dega 
hợp tác với cộng sản đánh chiếm Buôn Ma Thuột. Trong thực 
tế, quân Dega chỉ lợi dụng tình trạng hỗn độn trên cao 
nguyên sau khi quân đội miền Nam rút lui để chiếm một số 
quận huyện dọc biên giới. 

Hay tin Buôn Ma Thuột thất thủ, Nay Luett thành lập Mặt 
Trận Cứu Nguy Dân Tộc Cao Nguyên nhằm tập hợp tất cả lực 
lượng Thượng không cộng sản còn lại, kể cả những cựu 
thành viên FULRO Thượng, tái chiếm Tây Nguyên. Nhưng 
thời gian đã quá cấp bách để có một hành động cụ thể, 
những người lãnh đạo Mặt Trận Cứu Nguy Dân Tộc cũng 
chạy theo đoàn người vĩ đại di tản sang Hoa Kỳ, số còn lại 
trở về cao nguyên sống lẫn trong dân. 

Tại Sài Gòn, chiều ngày 30-4-1975 ông Y Chôn Mlô Duôn Du, 
tổng thư ký Bộ Phát Triển Sắc Tộc, đứng đầu ủy Ban Cách 
Mạng Dân Tộc Thiểu Số do ông thành lập để bàn giao Bộ 


Phát Triển Sắc Tộc cho đại diện Mặt Trận Giải Phóng Miền 
Nam, rồi trở về Đắt Lắc. Thời kỳ vàng son của người Thượng 
trong sinh hoạt chính trị tại Việt Nam chấm dứt. 


Phong trào cộng sản và người Thượng 

Từ sau 1938, cán bộ Việt Minh thành lập nhiều mật khu trên 
các vùng rừng núi phía Đông dãy Trường Sơn, cạnh các buôn 
làng Thượng, để chống Pháp. Sự kề cận này buộc những cán 
bộ Việt Minh phải giao tiếp với cộng đồng người Thượng để 
được tiếp tế và, qua đó, hiểu biết phong tục, tập quán của 
người Thượng. Tại Bình Định, cán bộ Việt Minh còn giả làm 
người Thượng để che mắt quân đội Pháp trong các cuộc bố 
ráp. Sau 1945, cán bộ Việt Minh chính thức xuất hiện trên 
cao nguyên và hoạt động ngay trong các thành phố lớn. Với 
khẩu hiệu dân tộc Tây Nguyên tự trị, phong trào Việt Minh 
đã thu phục toàn bộ thành phần ưu tú người Thượng do 
Pháp đào tạo. Hàng ngàn cán bộ và binh sĩ Thượng gia nhập 
phong trào Việt Minh và được giao những chức vụ quan 
trọng tại các địa phương như các ông Nay Phin (đại biểu 
Cheo Reo), Y Wang (đại biểu Đắt Lắc), Nay Der (đại biểu 
Kontum, Pleiku kiêm chủ tịch ủy Ban Sắc Tộc), Y Klam 
(trưởng Đoàn Thanh Niên Sắc Tộc) và các ông Y Ngô Buôn 
Ya, Y Thang Niê Kdam, Y John Niê Kdam là những sĩ quan 
cao cấp... Tiểu đoàn Cứu Quốc Quân Đắt Lắc, do ông Y Bih 
Alêo chỉ huy, đã tham gia nhiều trận đánh lớn trên cao 
nguyên. 

Sau 1954, khoảng 120.000 cán bộ Việt Minh từ miền Nam ra 
Bắc tập kết, trong đó có khoảng 6.000 người sắc tộc, đa số 


là người Rhadé và Dịjarai. Thanh niên Thượng tập kết được 
Chu Văn Tấn, chủ tịch ủy Ban Dân Tộc, cho đi học tại Trường 
Các Dân Tộc Thiểu Số Phía Nam tại Gia Lâm. Chương trình 
học tập văn hóa bằng tiếng Việt, trình độ tiểu học, gồm các 
bộ môn lịch sử và văn hóa Việt Nam. Các học viên Thượng 
còn được hướng dẫn sử dụng bản đồ, địa bàn và học tập 
chính trị (chủ nghĩa Mác Lênin và các khẩu hiệu chống Ngô 
Đình Diệm). Cuối năm 1959, hơn 4.000 thanh niên Thượng 
đã tốt nghiệp từ trường này, mỗi khóa 400 người. Trong thời 
gian học tập, các học sinh được nuôi ăn ở và đưa đi thăm 
các danh lam thắng cảnh của miền Bắc. Thỉnh thoảng các 
lãnh tụ đảng cộng sản đến ủy lạo tinh thần học sinh Thượng. 
Từ tháng 3-1955 trở đi, những học sinh Thượng ưu tú được 
gởi vào Trường Sư Phạm Trung ương để trở thành giáo viên 
và cán bộ sắc tộc. Thời gian học tập gồm 9 tháng, mỗi khóa 
đào tạo khoảng 410 cán bộ, trong đó có 120 người Thượng. 
Nhiều cán bộ Rhadé, Djarai và Sedang ưu tú, sau khi tốt 
nghiệp được đưa sang Liên Xô và Trung Quốc tu nghiệp 
trong những trường sắc tộc. ông Y Ngôn Niê Kdam, đại biểu 
quốc hội năm 1956, được đưa sang Liên Xô học tập chính trị 
và quân sự. 

Trong thời gian này, Hà Nội chuẩn bị kế hoạch đưa cán bộ 
vào miền Nam vận động tổng tuyển cử, dự trù vào tháng 7- 
1956 theo qui định của hiệp định Genève. Các đoàn thám 
hiểm đầu tiên được cán bộ Thượng tập kết hướng dẫn, đi từ 
Nam Lào vào Tây Nguyên, rồi từ Tây Nguyên xuống Sông Bé 
tiến vào Tây Ninh. Cuộc tổng tuyển cử đã không xảy ra, tất 
cả ở lại nằm vùng trong các thôn xóm và vận động dân 


chúng chống lại chính quyền miền Nam. 

Năm 1958, lợi dụng tình trạng xáo trộn trên cao nguyên, 
cán bộ cộng sản vào các làng Thượng tuyển mộ và đưa từng 
đợt 50 thanh niên ra Bắc học tập, sau đó đưa về Tây Nguyên 
hoạt động. 

Để đối trọng với phong trào Bajaraka của Y Bham nuôi, 
tháng 10-1960 Hà Nội thành lập Phong Trào Dân Tộc Tự Trị 
Tây Nguyên, gọi tắt là Phong Trào Tự Trị Tây Nguyên, do các 
ông Y Bih Aleo, Y Thang Niê Kdam, Y Ngôn Niê Kdam cầm 
đầu tại Kon Hanung. Phong trào này là một bộ phận của Mặt 
Trận Giải Phóng Miền Nam (thành lập tháng 12-1960), có 
nhiệm vụ mở đường Trường Sơn (đường mòn hồ Chí Minh) 
vận chuyển người và vũ khí vào Nam. 

Người Hré, Ktu, Bru Vân Kiều và Tà Ôi trên cao nguyên miền 
Trung được giúp đỡ tận tình vì nơi sinh trú của họ nằm trên 
đường mòn Hồ Chí Minh, giữa Khe Sanh và Nam Lào. Người 
Stiêng và Mnong trên cao nguyên miền Nam càng được 
chiếu cố vì địa bàn sinh sống của họ (phía Tây Bắc Sài Gòn) 
là nơi đặt bản doanh của cục R, cơ quan đầu não của phe 
cộng sản ở miền Nam. Sóc Bombo của người Stiêng đã một 
thời được thổi phồng như một thành trì chống Mỹ. Khu vực 
Tam Biên (nơi giáp ranh cũ giữa Kampuchea, miền Nam và 
miền Trung) gần như là vùng giải phóng. Qui chế tự trị được 
áp dụng ngay tại Dak Goklam, Ban Tăng, Ban Het, Dak Sút, 
Sa Thầy, Plei Ya... 40% thanh niên trong mỗi làng được huy 
động xây dựng đường mòn Hồ Chí Minh. 

Mặc dù được phong nhiều chức vụ danh dự trong các tổ 
chức vệ tinh của đảng cộng sản và Mặt Trận Dân Tộc Giải 


Phóng Miền Nam, như phó chủ tịch Mặt Trận Giải Phóng 
Miền Nam (ông Y Bih Alêo), chủ tịch các ủy ban sắc tộc, sĩ 
quan quân đội..., vai trò của những lãnh tụ Thượng rất là lu 
mờ. Họ không được tham gia vào bất cứ quyết định quan 
trọng nào liên quan tới cuộc chiến. Ban lãnh đạo cộng sản 
rất sợ người Thượng kết hợp lại với nhau nên đã bằng mọi 
cách ly gián hay gây chia rễ các nhóm Thượng với nhau. Mọi 
liên lạc với các tổ chức Thượng khác, kể cả những tổ chức 
chống lại chính quyền miền Nam, đều bị ngăn chặn. 


FULRO Dega và chính quyền cộng sản 

Lợi dụng tình trạng hỗn độn trên cao nguyên giữa tháng 3- 
1975, dân chúng Chăm và Thượng thu nhặt vũ khí, quân 
trang và quân dụng, do quân lực Việt Nam Cộng Hòa vứt bỏ 
trong các cơ quan và dọc các quốc lộ 1, 14, 19, nộp cho lực 
lượng FULRO Dega. Với số lượng vũ khí và lương thực khô 
thu nhặt được, bộ tham mưu FULRO Dega, cảm thấy đủ khả 
năng đối đầu với quân đội cộng sản, ra lệnh cho các đơn vị 
FULRO chiếm nhiều đồn bót dọc vùng biên giới, một số buôn 
làng tại Kontum, Pleiku, Đắt Lắc, Quảng Đức, Lâm Đồng và 
Ninh Thuận. Lực lượng FULRO Dega và FULRO Champa lúc 
đó có trên 12.000 tay súng và hơn 8.000 du kích. 

Tại Phan Rang, giữa tháng 4-1975, Huỳnh Ngọc Sắng (về lại 
Việt Nam từ đầu năm 1973) cùng Vạn Thanh Bình và Kiều 
Ngọc Quyên chỉ huy FULRO Champa quân khu V. Lực lượng 
Chăm, gồm 2.000 tay súng, thành lập những đội du kích bảo 
vệ thôn ấp. Cờ FULRO được treo khắp nơi. Khi bộ đội cộng 
sản tiến vào, du kích Chăm nổ súng chống lại, nhưng sau vài 


cuộc chạm súng các đội võ trang Chăm bị đánh bại dễ dàng, 
nhiều người bị thiệt mạng, một số bị bắt và một số khác trốn 
lên cao nguyên Di Linh hợp cùng các nhóm Dega tổ chức 
kháng chiến. 

FULRO quân khu I chặn đánh các đường tiếp tế từ đồng 
bằng lên Kontum. FULRO quân khu II tấn công các buôn làng 
quanh Pleiku và Cheo Reo, sát hại nhiều cán bộ cộng sản. 
FULRO quân khu III chiếm các quận Lạc Thiện, Buôn Hô, 
Krong Pách... giết và làm bị thương hàng chục cán bộ và bộ 
đội, phục kích các đoàn xe quân sự và hành khách trên các 
quốc lộ 14 và 19. FULRO quân khu IV đánh phá các quận 
Đơn Dương, Đức Trọng, Lạc Dương, Di Linh, chặn xét xe đò 
trên các quốc lộ 15, 20 và 21. FULRO quân khu V, lôi kéo 
hàng ngàn thanh niên Chăm và Roglai vào bưng. 

Tháng 6-1975, chính quyền cộng sản tung chiến dịch truy 
quét FULRO trên khắp Tây Nguyên. Nhiều cuộc hành quân 
qui mô, có chiến xa và trọng pháo yểm trợ, đánh thăng vào 
những sào huyệt của FULRO tại Đắt Lắc, Lâm Đồng và Tuyên 
Đức. Những quận huyện và buôn làng bị chiếm đều lấy lại 
được, nhiều cán bộ FULRO Dega cao cấp lần lượt bị bộ đội 
cộng sản Việt Nam bắt (Y Chôn Mlô Duôn Du, Y Bliêng 
Hmok, Y Nguê, Y Djịao Niê, Nay Guh, Nay Fun, Nay Rong) và 
bị giam trong các trại cải tạo tại Buôn Ma Thuột và Lâm 
Đồng. 

Hơn 2.000 quân FULRO Dega chạy sang Kampuchea lánh 
nạn và được Khmer Đỏ tiếp nhận. Lực lượng này do đại tá Y 
Peng Ayun chỉ huy với ban tham mưu gồm nhiều sĩ quan cao 
cấp như trung tá Y Hinnie, Y Bhong Rcam, Y Yỗn, Kpa Koi, 


Htlon..., trong đó có cả mục sư Budar Su Kbông. Binh sĩ 
Dega được giúp đỡ và trang bị thêm để tiến qua Việt Nam 
đánh chiếm các làng ven biên tại Lâm Đồng, Sông Bé và Đắt 
Lắc. Những trận đánh tại vùng biên giới và dọc các quốc lộ 
trong những năm 1975 và 1976 rất là dữ dội. 

Tại Đắt Lắc, cuối tháng 5-1976, một số lãnh tụ Thượng bị 
giam (Y Dịjao Niê, Nay Ful, Nay Rong, Nay Guh cùng nhiều 
người khác) vượt ngục và ám sát ban lãnh đạo FULRO Dega 
cũ gồm các ông Kpa Koi, Htlon, Y Bách êban, Y Dhê Buôn 
Dap, Hmang Mbon... để giành quyền lãnh đạo. Tháng 7- 
1977, nhóm này thành lập một chính phủ mới, bộ chỉ huy 
đặt tại Lạc Dương, phía Bắc Đà Lạt. Y Dịjao (bí danh thiếu 
tướng Dampa Kwei) tự phong thủ tướng và cử Ya Duk (người 
Koho) làm đổng lý văn phòng, Nay Guh bộ trưởng quốc 
phòng, Nay Rong (trung tá) bộ trưởng ngoại giao, Nay Ful bộ 
trưởng nội vụ (cả ba là người Djarai)... Tổ chức quân sự vẫn 
giữ y như cũ gồm năm quân khu, nhưng chỉ quân khu IV, do 
Paul Yưh (người Bahnar) làm tư lệnh, thực sự còn hoạt động. 
Vụ đảo chánh này làm nhiều cán bộ FULRO nản chí, một số 
buông súng ra đầu hàng, một số khác bỏ về làng làm nương 
rẫy. 

Y Djao Niê cùng Huỳnh Ngọc Sắng lập nhiều chiến khu từ 
Đơn Dương (Drang), Tùng Nghĩa (Laba) đến Sông Pha (Krong 
Pha) và phối hợp với thiếu tá Phong (tiểu đoàn trưởng tiểu 
đoàn 302 Tuyên Đức cũ) tấn công các đồn bót và sự di 
chuyển của bộ đội cộng sản trên cao nguyên Lâm Đồng. Từ 
1977 đến 1978, lực lượng du kích này - do Krajang Hput, 
người Koho, chỉ huy - đã tổ chức nhiều cuộc đột kích, đốt 


phá nhiều trụ sở ủy ban nhân dân xã, huyện bắn pháo vào 
các đồn bót, phục kích và bắt giữ những đoànđịa chất và 
lâm nghiệp, khủng bố những người làm nghề khai thác cây 
rừng, chận xét xeđò, bắt cóc và ám sát cán bộ thu mua 
lương thực trong các xã ấp quanh thị xã Đà Lạt, các quận 
Đơn Dương và Lạc Dương. 

Nhưng tranh chấp quyền lực giữa các lãnh tụ FULRO với 
nhau làm tổ chức Dega yếu hăn đi. Y Djao Niê bị giết ngày 
12-10-1978 tại Đức Trọng, Y Ghok Niê Krieng lên làm thủ 
tướng ngày 22-1-1979, Ya Duk làm phó thủ tướng thứ nhất 
đặc trách nội trị và ngoại giao kiêm phó chủ tịch thứ nhất 
FULRO Dega, Paul Yưh là phó thủ tướng thứ hai đặc trách an 
ninh và quốc phòng; ban lãnh đạo phong trào đặt tại Đầm 
Ròn (Lâm Đồng). 

Tổng kết từ 1975 đến 1979, khoảng 8.000 binh sĩ Dega bị 
loại khỏi vòng chiến, phần lớn bị chết dưới những trận tập 
kích của pháo binh và thiết giáp, số còn lại chết vì thiếu 
thuốc men và bệnh tật. Nhiều người chịu không nổi cảnh 
thiếu thốn trong rừng sâu đã ra đầu thú và đi ở tù. Sau 
1980, phong trào kháng chiến Thượng, thiếu sự hỗ trợ của 
dân chúng, yếu dần theo thời gian, những ổ kháng cự cuối 
cùng lần lượt bị tháo gỡ và đến cuối năm 1982 thì phong 
trào FULRO trên Tây Nguyên gần như tan rã, một số bị bắt, 
số còn lại ra đầu hàng. 

Tại Kampuchea, hơn một ngàn người Thượng đã chạy qua 
Thái Lan tị nạn khi bộ đội cộng sản Việt Nam tiến vào 
Mondolkiri cuối năm 1979, hơn 200 binh sĩ Dega sau đó 
được sang Hoa Kỳ tị nạn và 800 người Stiêng được Pháp 


nhận vào Guyane (Trung Mỹ) năm 1986. Lực lượng Dega còn 
lại phân tán thành nhiều toán nhỏ sống lẫn vào dân chúng 
trong các buôn làng xa xôi. 

Năm 1980, khoảng 1.500 FULRO Dega về lại Việt Nam hoạt 
động. Các toán du kích Thượng đột nhập vào các tỉnh Pleiku, 
Kontum, Đà Lạt và Đắt Lắc khủng bố, ám sát cán bộ xã ấp 
rồi rút về Kampuchea. Năm 1981, quân FULRO đặt mìn phá 
trạm biến điện tại Gia Lai Kontum, phục kích những toán 
công an tại Lâm Đồng, chặn xét xe đò, kêu gọi dân Thượng 
chống lại Việt Nam và bắt theo nhiều thanh niên Thượng từ 
15 tuổi trở lên vào bưng kháng chiến. Sự phản công của bộ 
đội cộng sản Việt Nam cũng rất dữ dội: năm 1984 có 358 
FULRO Dega bị giết, 1.734 bị bắt, 600 vũ khí bị tịch thu. Từ 
1985 đến 1990, bộ đội cộng sản Việt Nam tổ chức 63 cuộc 
hành quân trên Tây Nguyên, hạ sát 102 quân FULRO, bắt 
sống 167 người khác và vô hiệu hóa hơn 10.000 dân Thượng 
trong những buôn làng xa xôi, tất cả được dời về gần nơi thị 
tứ hay cạnh các trục lộ giao thông để dễ canh chừng. Thiệt 
hại về phía bộ đội và cán bộ cộng sản Việt Nam cũng rất 
cao, con số không được tiết lộ nhưng chắc cũng bằng hoặc 
hơn nhóm Dega Thượng vì không quen đường đi nước bước 
trong rừng và thường bị phục kích bất ngờ bởi những cựu 
biệt kích Thượng. 

Chính quyền Khmer thân Việt Nam, trong những năm 1981- 
1983, cũng tổ chức nhiều cuộc hành quân tấn công vào sào 
huyệt của lực lượng Khmer Đỏ và FULRO Dega tại Mondolkiri 
nhưng bị thiệt hại nặng phải lùi về đồng bằng. Phải chờ đến 
năm 1986, với sự trợ lực của bộ đội Việt Nam, đại bản doanh 


FULRO Thượng tại Mondolkiri mới bị phá hủy, tàn quân 
FULRO tản mác khắp nơi. Tháng 9-1991, lực lượng UNTAC 
(United Nations Transitional Authority in Cambodia) của Liên 
Hiệp Quốc bắt gặp hơn 400 FULRO Thượng với 175 súng cá 
nhân sống lây lất trong rừng, tất cả được đưa sang Hoa Kỳ tị 
nạn năm 1992. Tháng 5-1998, một nhóm sáu người (gồm ba 
đàn ông, một đàn và hai trẻ em, trang bị bằng cung nỏ) 
thuộc lực lượng FULRO cuối cùng còn liẩn trốnbi bắt tại 
ĐĐắtLắc, phong trào FULRO tại Việt Nam và Kampuchea coi 
như chấm dứt. 

Tuy vậy, tại hải ngoại, phong trào FULRO vẫn còn hoạt động. 
Y Bhan Kpor, thoát sang Thái Lan và được tị nạn tại Hoa Kỳ, 
tiếp tục lãnh đạo phong trào Dega tại hải ngoại. Y Jut Buôn 
Tô, cựu đốc sự hành chánh, và Kok Ksor là những người đại 
diện phong trào trong việc ký kết hay hợp tác với các tổ 
chức khác. Hiện nay có trên ba ngàn người Thượng tại Hoa 
Kỳ, đa số sinh sống tại hai tiểu bang North và South Carolina 
trong bốn thành phố: Raleigh, Greenboro, Charlotte và 
Spartanburg. 


Người Thượng dưới chế độ cộng sản 

Phong Trào Tự Trị Tây Nguyên của Y Bih Alêo chết theo Mặt 
Trận Dân Tộc Giải Phóng Miền Nam năm 1976, những hứa 
hẹn trong thời chiến tranh về quyền tự trị của người Thượng 
không còn được nhắc đến, thay vào đó là chính sách dân tộc 
. dân tộc ở đây phải hiểu là sắc tộc thiểu số và chính sách 
dân tộc là chính sách phòng vệ biên giới, thuộc lãnh vực 
quốc phòng, chứ không phải để nâng cao đời sống người 


thiểu số. 

Việt Nam có trên ba ngàn cây số biên giới đường bộ, một 
khu vực đang còn tranh chấp với các lân bang và là nơi sinh 
trú của các sắc tộc thiểu số. Địa bàn cư trú của người 
Thượng trên Tây Nguyên có một vị thế chiến lược quan 
trọng, đó là yết hầu của ba nước Đông Dương: làm chủ Tây 
Nguyên là làm chủ Việt Nam, Lào và Kampuchea. Tây 
Nguyên chính vì vậy là một khu quân sự, do đảng cộng sản 
trực tiếp quản lý qua trung gian các chính quyền địa 
phương, mặt trận tổ quốc, quân đội và công an biên phòng. 
Một số làng-biên-giới được thành lập dọc biên giới 
Kampuchea và Lào, các làng Thượng ven biên được dời vào 
sâu trong nội địa. 

Tùy theo mức độ phục tùng của từng nhóm Thượng mà sự 
kiểm soát của chính quyền tăng hay giảm. Những lãnh tụ 
thời chiến như Y Bih Alêo, Y Dhơn Niê Kdam, Nay Der, Nay 
Phin... đều đã già hay đã chết, những cán bộ và đại biểu 
Thượng đang còn trong đảng hay tại quốc hội và các chính 
quyền địa phương không có thực quyền, thành phần cán bộ 
trẻ không được tin cậy, mọi chức vụ quan trọng đều do 
người Kinh nắm giữ. Nơi cư trú của người Rhadé, Djarai, 
Bahnar và Stiêng bị canh chừng nghiêm ngặt, mọi ngỏ ra 
vào Tây Nguyên đều bị kiểm soát. Đoạn đường từ Sài Gòn 
lên Đà Lạt có hơn 20 trạm kiểm soát. Đoạn đường từ Nha 
Trang lên Buôn Ma Thuột có trên 15 trạm kiểm soát. Đoạn 
đường liên tỉnh từ Pleiku đến Kontum cũng có hơn 10 trạm. 
Du kích địa phương theo dõi gắt gao quan hệ của từng người 
trong làng, nhất là quan hệ với các tu sĩ và người ngoại 


quốc. 

Phần lớn người Thượng ngày nay đã định cư và định canh, 
chỉ còn khoảng 300.000 người vẫn còn duy trì nếp sống du 
canh du cư. Từ sau 1976, đất công xã của các buôn làng 
đều bị tập thể hóa, các định chế mẫu hệ (nhà rông, nhà tập 
thể) bị giải tán. Các tòa án nhân dân thay thế các tòa án 
phong tục, đạo Tin Lành bị cấm rao giảng. Cán bộ đảng và 
nhà nước lấn át vai trò của các già làng, thanh thiếu niên 
Thượng tại những nơi đông dân bị đoàn thể hóa. Tiếng Việt 
là ngôn ngữ chính giảng dạy trong các trường học, tiếng mẹ 
đẻ cho trẻ em ở bậc tiểu học bị cấm. Tỷ lệ thất học trên Tây 
Nguyên cao nhất nước, 60% trẻ em Thượng không đi đến 
trường vì thiếu ăn và nghèo khó. Số học sinh tốt nghiệp 
trung học, rất ít, thường không tìm được việc làm phải trở về 
buôn làng canh tác nông nghiệp. Bệnh tật nhiệt đới (cùi, lao, 
kiết ly, sốt rét rừng...) là tác nhân gây tử vong cao trong 
cộng đồng người Thượng, nhất là trẻ em. Mọi trợ giúp nhân 
đạo bất cứ từ nguồn gốc nào đều bị thanh lọc gắt gao. 

Tây Nguyên có từ 1,5 đến 1,8 triệu hécta đất trồng trọt được 
nhưng hiện nay chỉ khai thác trên 400.000 mẫu. Từ 1976 
đến nay, chính quyền cộng sản đã đưa hơn ba triệu người từ 
các tỉnh đồng bằng sông Hồng và hơn 70.000 người thiểu số 
từ các tỉnh thượng du miền Bắc lên Tây Nguyên khai thác số 
đất đai còn lại. Người Thượng trở thành thiểu số trên chính 
quê hương của họ: 1,6 triệu (30%) trên tổng dân số 5,4 triệu 
người. Theo luật sử dụng đất đai ban hành năm 1999, diện 
tích canh tác của người Thượng bị thu hẹp lại, mỗi hộ dân 
chỉ được thuê tối đa ba mẫu. Cũng nên biết trong mỗi nhà 


sàn (là một hộ) nhiều gia đình sống chung với nhau theo chế 
độ sở hữu tập thể. Luật sử dụng đất đai mới này phá vỡ nếp 
sống cổ truyền của người Thượng, vì mỗi nhà sàn phải phân 
tán thành từng hộ nhỏ để có thể thuê thêm đất canh tác, 
nếu không sẽ bị đói. Đó là chưa kể nạn lợi dụng sự thật thà 
của người Thượng bởi những di dân bất hảo để chiếm đoạt 
những khu đất tốt dọc các con suối và các trục lộ giao 
thông. Tại một số nơi, do thiếu văn hóa, những di dân còn 
đối xử với người Thượng như những nô lệ. 

Sự có mặt ồ ạt của di dân từ đồng bằng lên làm xáo trộn 
toàn bộ sinh thái trên Tây Nguyên. Do đời sống nghèo khó 
và không được chính quyền giúp đỡ, sự hủy hoại môi trường 
sinh sống của những di dân mới này rất là báo động. Hơn 
hai triệu hécta đất rừng trên các vùng đồi núi biến thành đổi 
trọc, gây hạn hán mùa khô và lũ lụt mùa mưa. Diện tích 
rừng từ 3,3 triệu hécta năm 1976 giảm xuống còn 2,5 triệu 
năm 1984 và ngày nay chưa tới một triệu. Đó là chưa kể nạn 
khai thác gỗ rừng bừa bãi của các công ty quân đội và công 
an biên phòng tại các vùng biên giới để xuất khẩu. Thêm 
vào đó là nạn đào tìm kim loại và đá quí bằng hóa chất gây 
ô nhiễm môi sinh, nhiều loại thú quí như cọp, khỉ, công và 
rắn lục bị tuyệt chủng. 

Tương lai của cộng đồng người Thượng rất là bấp bênh, vấn 
đề hội nhập người Thượng vẫn còn nguyên vẹn. Dân tộc Việt 
Nam đã trả những giá rất đắt cho hận thù và chia rễ, chúng 
ta phải thức tỉnh và nhìn ra những vết xe đổ. Xây dựng đồng 
thuận dân tộc phải là ưu tư hàng đầu của những người muốn 
lãnh đạo Việt Nam tương lai 


Nguyễn Văn Huy 
Cộng đồng người Thượng trên cao nguyên miền Trung 
PHỤ LỤC 


Tìm hiểu nguyên nhân những cuộc nổi dậy của người 
Thượng trên cao nguyên miền Trung 

Ngày 2-2-2001, hơn 6.000 người Dịjarai đến trụ sở tỉnh ủy 
tỉnh Gia Lai và ủy ban nhân thành phố Pleiku phản đối việc 
bắt giam hai tín đồ Tin Lành người Djarai hôm 29-1, về tội 
"kích động gây chia rễ khối đại đoàn kết dân tộc", và yêu 
cầu các cấp chính quyền địa phương trả lại đất đai đã bị nhà 
nước tước đoạt. Tiếp đó, trong các ngày từ 3 đến 11-2, hàng 
ngàn người Rhadé cũng đã kéo đến các trụ sở tỉnh ủy, ủy 
ban nhân dân thành phố Buôn Ma Thuột và một số huyện 
lớn trong tỉnh Đắt Lắc phản đối và đòi hỏi tương tự. Theo 
những nguồn tin không chính thức nhưng đáng tin cậy, 
trong suốt thời gian biến động vừa nói đã có hơn 20.000 
người Djarai và Bahnar đã xuống đường tại Pleiku và một số 
huyện khác trong tỉnh Gia Lai, một số lượng tương tự người 
Rhadé và Mnong cũng đã xuống đường phản đối tại Buôn 
Ma Thuột. 

Chính quyền cộng sản đã không coi nhẹ tầm quan trọng 
những cuộc xuống đường của người thiểu số, phản ứng của 
họ đã liền tức khắc. Một mặt họ trả tự do cho hai tín đồ Tin 
Lành vừa nói và cử cán bộ đến giải thích chính sách của nhà 
nước về đất đai để vuốt ve sự căm tức và đồng thời cũng để 
dập tắt mầm mống chống đối của người Thượng trên cao 


nguyên ngay từ trong trứng nước. Mặt khác họ huy động 
một lực lượng quân sự quan trọng ngăn chặn các ngỏ ra vào 
cao nguyên và loan tải nhanh chóng tin tức những cuộc 
xuống đường của người Thượng để không cho phong trào 
đòi đất đai lây lang sang những địa phương khác và đồng 
thời cũng để minh oan cho chế độ trước dư luận quốc tế. Tuy 
vậy cũng đã xảy ra nhiều cuộc va chạm giữa người biểu tình 
và lực lượng an ninh làm 200 người Thượng và 20 cảnh sát 
bị thương, hàng ngàn người Thượng bị đánh đập và nhiều 
người khác bị bắt. 

Hiện tại tình hình đã tạm lắng yên nhưng vấn đề người 
Thượng vẫn còn nguyên vẹn, nghĩa là quyền sở hữu đất đai, 
quyền tự do tín ngưỡng và nhất là chỗ đứng của người 
Thượng trong lòng cộng đồng dân tộc Việt Nam chođến nay 
vẫn chưa có giải đáp nào thuận tình vẹn lý. 


A. Những nguyên nhân 

Một sự kiện quan trọng là những cuộc xuống đường phản đối 
của người Thượng không mang tính tự phát mà có một sự 
vận động qui mô tên khắp cao nguyên, có chuẩn bị và tuân 
theo một kỷ luật rõ ràng. Từng đoàn người từ các buôn làng 
hay cơ sở công quyền đã lần lượt kéo nhau đến các trụ sở 
công quyền phản đối. Thấy gì qua sự kiện này? Có ít nhân 
ba nguyên nhân dẫn đến phảnđối rầm rộ của người Thượng, 
nguyên nhân này là tiền đề nối kết với nguyên nhân kia. 


1. Nguyên nhân trước mắt: 
Giọt nước đã làm tràn ly nước bất mãn đã đầy là việc bắt bớ, 


giam cầm và đánh đập hai tín đồ Tin Lành, hai ông Rahlan 
Pon và Rahlan Dịjan, tại huyện Chư Prong. Hai người này đã 
rất tích cực trong việc truyền bá giáo lý đạo Tin Lành bằng 
thổ ngữ, qua đài Chân Trời Mới phát thanh từ Philippines, và 
được đông đảo người Djarai địa phương ngưỡng mộ. 

Việc bắt bớ và cấm đoán những người truyền bá đạo Tin 
Lành trên Tây Nguyên không phải chỉ mới đây, nó đã bắt 
đầu từ khi chính quyền cộng sản Việt Nam làm chủ cao 
nguyên miền Trung từ sau ngày 19-3-1975, ngày Buôn Ma 
Thuột lọt vào tay quân đội cộng sản. Rất nhiều mục sư và 
tín đồ đạo Tin Lành người Thượng, nhất là người Rhadé, 
Churu và Koho, đã bị bắt và giam giữ trong các trại học tập 
cải tạo, nhiều người đã thiệt mạng vì bệnh tật và thiếu đói, 
một số khác vẫn còn bị giam giữ cho tới ngày nay, nhưng 
không vì thế mà số người Thượng theo đạo Tin Lành giảm đi. 
Tại sao người Thượng theo đạo Tin Lành? Lý do cụ thể là họ 
tìm trong đạo này sự an ủi trong tâm hồn trong cuộc sống 
vật chất đầy vất vả và thiếu thốn, hơn nữa giáo lý của đạo 
Tin Lành cũng rất giản dị, chỉ cần kính Chúa yêu người là đủ. 
Lý do thầm kín là sự cảm phục gương phục vụ và hy sinh 
của những mục sư Tin Lành người Mỹ trước 1975 trong việc 
nâng cao mức sống của họ, khi theo đạo này số phận của họ 
không bị lãng quên. Trên nguyên tắc giáo lý của đạo Tin 
Lành không chống lại chủ nghĩa cộng sản nhưng trong thực 
tế chính quyền cộng sản Việt Nam rất e ngại thế lực của đạo 
Tin Lành, một tôn giáo mà họ chưa khống chế được. Chỉ mới 
gần đây, ngày 8-2-2001, chính quyền cộng sản mới chủ 
động tổ chức một đại hội đồng tổng liên hội Hội thánh Tin 


Lành tại miền Nam Việt Nam nhằm loại trừ những hệ phái 
độc lập mà họ không thể kiểm soát được như các "hội thánh 
tư gia" của người Thượng. Tin Lành là một tôn giáo có tổ 
chức và có hậu thuẫn quốc tế cao, nhất là hậu thuẫn của dư 
luận Hoa Kỳ và các chế độ dân chủ phương Tây, khống chế 
được thành phần lãnh đạo tôn giáo này gương mặt của 
chính quyền cộng sản Việt Nam sẽ sáng sủa hơn trước dư 
luận quốc tế. 

Đối với cộng đồng người Thượng, những vị mục sư và những 
người phụng sự đạo Tin Lành là những lãnh tụ mới. Từ sau 
1975 giai cấp lãnh đạo cộng đồng người Thượng đã gần như 
bị chính quyền cộng sản tiêu diệt. Những lãnh tụ FULRO một 
số đã chết, một số vẫn còn ngồi tù và một số khác đã trốn 
sang nước ngoài. Những lãnh tụ mới do đảng cộng sản dựng 
lên không được người Thượng kính trọng và sống tách rời với 
đồng hương của họ, trên thực tế họ chỉ có hư vị chứ không 
có thực quyền vì tất cả quyết định đều do cán bộ người Kinh 
định đoạt. Chính vì thế những cán bộ Thượng cộngđã không 
thể và không dám bênh vực quyền lợi của người Thượng 
trước sự lấn áp của người Kinh, phần lớn an phận với những 
quyền lợi vật chất nhỏ nhoi mà chế độ ban cho, uy tín của họ 
rất thấp. 

Vai trò của lãnh tụ trong cộng đồng người Thượng rất quan 
trọng. Những người này vừa có kinh nghiệm sống vừa có 
kiến thức để hướng dẫn và bảo vệ cộng đồng. Đó là những 
tộc trưởng, chủ làng trước kia; dưới thời Pháp thuộc là những 
trí thức, cán bộ được đào tạo theo Tây học; sau 1954 là 
những nhân sĩ, sĩ quan dưới chế độViệt Nam Cộng Hòa và 


sau 1975 là những tu sĩ Công Giáo và Tin Lành. Bắt giam và 
đánh đập hai ông Rahlan Pon và Rahlan Djan chăng khác 
nào đập phá và xúc phạm thần tượng của người Dịjarai. 
Cũng nên biết "Rahlan" là một trong mười họ lớn nhất của 
bộ tộc Dịarai, đó là các họ Rchom, Ksor, Siu, R ô, Rahlan, 
Rmah, Nay, Hieu, Kpa, Pui (tương đương với các họ Nguyễn 
Phúc hay Tôn Thất của Việt Nam). Trước kia nhiều lãnh tụ 
người Rhadé thuộc các họ lớn như Nié và Mlô hay Emé, 
Jdrong, Eban, Lo, Eman... bị bắt giam đều gây phẫn uất 
trong lòng người Rhadé dẫn đến chống đối chính quyền. 
Kính trọng những người lãnh đạo cộng đồng người Thượng là 
điều tối thiểu mà các quan chức lãnhđạo và dân chúng gốc 
Kinhđịa phương chưa hề ý thức. 


2. Nguyên nhân cụ thể: 

Việc xuống đường phản đối việc bắt giam hai ông Rahlan 
Pon và Rahlan Dịan tại huyện Chu Prong chỉ là lý cớ, nguyên 
do cụ thể là đời sống của người Thượng ngày càng xuống 
cấp, nếu không muốn nói đang trên bờ tuyệt chủng. Mức 
sống của người Thượng hiện nay quá thấp so với người Kinh, 
mặc dầu cũng đã rất thấp so với thế giới. Lợi tức bình quân 
đầu người của một người Thượng hiện nay chưa tới 50 
USD/năm (toàn quốc là 370 USD/năm). Hàng năm sau mỗi 
cơn bão hay hạn hán, tỷ lệ người Thượng thiếu đói càng lên 
cao so với toàn quốc, nhiều dân làng Thượng phải vào rừng 
đào củ rừng, bắt côn trùng ăn cho đỡ đói. Nhiều nhóm 
Thượng ở dọc dãy Trường Sơn phía Tây các tỉnh Quảng Bình, 
Quảng Trị và Thừa Thiên (người Pacô, Ktu, Bru, Djẻ Triêng, R 


măm) sống trong cảnh thiếu đói và bệnh tật triển miên, nơi 
cư trú quá sâu và quá xa nên ít ai biếtđến, phẩm vật cứu trợ 
nhậnđược gần như không có. 

Từ sau 1975, nhất là từ 1986 trở đi khi chính quyền cộng 
sản Việt Nam thi hành kế hoạch sản xuất cà phê xuất khẩu, 
nhiều công ty quốc doanh cà phê chiếm nhiều vùng đất tốt 
trên Tây Nguyên để lập đồn điền. Người Kinh từ đồng bằng 
sông Hồng và người sắc tộc thượng du miền Bắc cũng được 
ồ ạt đưa vào Tây Nguyên phá rừng, khẩn hoang trồng và 
trồng cây cà phê. Đất đai cổ truyền của những buôn làng 
Thượng teo lại theo số người lên Tây Nguyên lập nghiệp, 
những khu đất tốt dọc các trục lộ giao thông hay cạnh sông 
ngòi lần lượt lọt vào tay những người di dân mới đến, nhiều 
buôn làng Thượng được vào những chốn rừng sâu để tái 
định cư. Luật đất đai ban hành năm 1993 phá vỡ nếp sống 
cổ truyền và bần cùng hóa người Thượng vì mỗi hộ (nhà) bất 
kể số nhân khẩu chỉ được canh tác tối đa ba mẫu (3 hecta); 
với lối canh tác hiện nay (làm rẫy, năng suất rất thấp), mỗi 
gia đình Thượng không thể canh tác đủ ăn. Chỉ một số ít gia 
đình người Thượng hợp tác với chính quyền cộng sản địa 
phương có mức sống cao hơn đồng hương ở những nơi xa 
xôi, canh tác bắp và cà phê hay làm công nhân trong 
cácđồnđiều cà phê, nhưng vẫn còn rất thấp so với người 
Kinh trong vùng. 

Sau mười năm triệt để canh tác cà phê, từ 1996 trở đi Việt 
Nam trở thành quốc gia sản xuất cà phê Robusta 
(canephora) đứng hàng thứ năm trên thế giới với trên 
210.000 tấn/năm (hay 3,5 triệu bao) và đứng hàng thứ hai 


về xuất khẩu cà phê Robusta sau Indonesia với 190.000 
tấn/năm (gấp ba lần năm 1990). Cũng nên biết cà phê 
Robusta chiếm 25% thị trường cà phê quốc tế sau cà phê 
Arabica (75%). Lợi tức do ngành nghề mới này mang lại 
trong thập niên 1990 khá cao, đủ bù đắp cho việc không 
canh tác cây lương thực. Nhưng kể từ năm 1997 trở đi, thị 
trường cà phê quốc tế khựng lại, giá cà phê giảm liên tục 
cho tới ngày nay, lợi tức những người canh tác cây cà phê 
cũng giảm theo (giá một kí cà phê hột từ 20.000 đồng 
xuống còn 5.800 đồng, giảm hơn 70% trị giá). Để bù đắp sự 
thiếu hụt này, những người canh tác cà phê gốc Kinh tìm 
thêm đất mới để trồng cây lương thực, một phong trào khai 
hoang man dại liên tục diễn ra từ 1997 đến nay mà nạn 
nhân là những dân làng Thượng, bị lường gạt hay bị ép buộc 
phải nhường những vùng đất tốt cho những người khôn lanh 
hơn với hậu quả là nhiều buôn làng phải dời nơi cư trú cổ 
truyền vào những vùng đất kém màu mỡ hơn canh tác. Đó 
là chưa kể những biện pháp của chính quyền trong việc xây 
dựng mà mở rộng đường sá, trưng thu một cách tùy tiện đất 
đai trong các buôn làng nơi những đoạn đường đi qua. 
Những số tiền khống lồ của chính quyền cộng sản đổ ra trên 
cao nguyên không nhắm nâng cao mức sống người mà để 
củng cố sự kiểm soát của nhà nước (xây dựng và tu bổ hệ 
thống giao thông) và vai trò của những công ty quốc doanh. 
chỉ Chỉ một vài nhóm Thượng lớn như Djarai, Rhadé và 
Bahnar mới đủ mạnh để chịu đựng sức ép này, những nhóm 
nhỏ hơn hoàn toàn bị động. 

Trước sự thua thiệt này, cộng đồng người Thượng chỉ còn 


trông đợi sự cứu tế của các tổ chức thiện nguyện nhân đạo 
và tôn giáo quốc tế để tồn tại, nhưng tất đã bị chính quyền 
cộng sản Việt Nam cản ngăn nên sự giúp đỡ rất là nhỏ giọt, 
đôi khi không đến tay người cần giúp đỡ mà lọt vào túi các 
quan chức địa phương. Sự chịu đựng của người đã tới mức 
báo động, những cuộc xuống đường phản đối hồi đầu thang 
2-2001 chỉ là khởi điểm nếu không một giải pháp nào được 
tìm ra ngay tức thời, cụ thể là để cho các hội thiện nguyện 
quốc tế đến giúp đỡ và trả lại những vùngđất canh tác cổ 
truyền cho các buôn làng Thượng. 

Ngay cả cho dù chính quyền cộng sản có nhượng bộ trên hai 
điểm vừa nói, vấn đề người Thượng cũng chưa được giải 
quyết nếu không có một chính sách hội nhập đứng đắn, tôn 
trọng tiếng nói và chỗđứng của mỗi cộngđồng sắc tộc vào 
trong lòng dân tộc Việt Nam. 


3. Nguyên nhân sâu xa: 

Hai nguyên nhân vừa kể chỉ là mặt nổi của một băng đảo, 
thực chất của vấn đề là danh dự của người Thượng đã bị xúc 
phạm nặng nề. Trong gần 50 năm cộng cư với người Kinh, từ 
1954 đến nay, chưa một chính quyền Việt Nam nào tự ý tôn 
trọng sự hiện hữu và thực tâm giúp đỡ năng cao mức sống 
của người Thượng trên cao nguyên. Cộng đồng người 
Thượng luôn bị coi là những thứ dân hạng hai, bị khinh khi 
và chà đạp. Người Thượng đã sử dụng mọi biện pháp có thể 
sử dụng được, từ bạo lực đến đấu tranh chính trị ôn hòa, để 
tiếng nói và chỗ đứng của họ được tôn trọng. Họ đã 
nhậnđược gì? Một quyết tâmđàn áp của các chính quyền 


người Kinh. 

Do không muốn bị diệt vong, người Thượng phải tìm hậu 
thuẫn ở các thế lực phương Tây (Pháp và Mỹ) để được tồn tại 
và dưới áp lực của các cường quốc này cộng đồng người 
Thượng mới có một chỗ đứng vinh dự hơn. Thời vàng son 
này đã không dài lâu, chỉ được mười năm thì chấm dứt (từ 
1965 đến 1975). Dưới chế độ cộng sản, đa số những lãnh tụ 
Thượng thuộc chính quyền miền Nam đều bị bắt giam, một 
số đã bị giết, những người còn lại phải trốn ra nước ngoài. 
Những lãnh tụ Thượng theo phe cộng sản, các lãnh tụ Y Bih 
Aleo (phó chủ tịch Mặt Trận Giải Phóng miền Nam) và Y Blok 
Êban (cựu chủ tịch ủy ban quan quản Buôn Ma Thuột tháng 
3-1975), bất lực trước sự bạcđãi của cán bộ người Kinh, chấp 
nhận sống trong im lặng và bóng tối. 

Đối với người Thượng, họ là những cư dân đầu tiên trên cao 
nguyên miền Trung, quyền làm chủ tự nhiên vùngđất này 
phải thuộc về họ. Sự bất mãn trước phong trào di dân người 
Kinh có lý do của nó, người Thượng ngày nay trở thành thiểu 
số và không có tiếng nói trên chính quê hương của họ, chỉ 
chiếm 31% dân số trên toàn cao nguyên miền Trung. Trước 
1940, người Kinh chỉ chiếm 1% dân số trên cao nguyên, 
năm 1945 tăng lên 5%, năm 1954 là 15%, năm 1975 chiếm 
32% và năm 2000 trở thànhđa số với hơn 4 triệu người (69% 
dân số trên tổng số 5,8 triệu dân). 

Sự áp đảo về số lượng cũng có thể chấp nhận được vì họ trở 
thành thiểu số, nhưng điều mà người Thượng không chịu 
đựng được là sự khinh miệt của người Kinh. Chỉ cần rảo mắt 
nhìn quanh người ta dễ dàng phát hiện sự coi thường người 


Thượng trong những quan hệ thường ngày bởi người Kinh. 
Trước các trạm bệnh xá, không bao giờ người Kinh chịu xếp 
hàng chung với người Thượng, trong các trường học trẻ em 
gốc Kinh không chơi chung với trẻ em gốc Thượng, trong 
chợ thương gia gốc Kinh không ngồi chung những nơi nào có 
người Thượng đứng bán hàng rong. Khi vào cơ quan xin cấp 
giấy tờ, sự khinh miệt của những viên chức nhà nước không 
cần che giấu, họ cười cợt và chế riễu qua ngôn ngữ về sự 
ngây ngô của dân làng Thượng. Số người Kinh thực sự quan 
tâm đến sự sinh tồn của người Thượng rất ít, tuyệt đại đa số 
là những tu sĩ Công Giáo, Tin Lành và Phật Giáo, số còn lại là 
những giáo viên và y sĩ trẻ. 

Tại sao người Thượng bị coi thường? Tại vì người Kinh không 
được thông tin và giáo dục về sự hiện hữu của các cộng 
đồng sắc tộc thiểu số một cách lương thiện. Người Thượng 
vẫn còn bị gọi là "man", là "mọi", hai ngôn từ cần bị xóa bỏ 
trong trí nhớ của dân tộc Việt. Ngay cả khi dùng danh xưng 
"người dân tộc" bởi chính quyền cộng sản, nội dung của 
cụm từ này trong tâm trí người Kinh vẫn là dân "man, mọi" 
nên cách cư xử đã rất lỗ mãn và bất kính. 

Cộng đồng người Thượng muốn tình trạng này phải chấm 
dứt càng sớm càng tốt, càng kéo dài lâu phản ứng của người 
Thượng rất khó lường trước. Có hai phản ứng: tiêu cực thì họ 
rút vào rừng sâu sống biệt lập với người Kinh để bị tuyệt 
chủng; tích cực họ sẽ dùng bạo lực để tiếng nói và chỗ đứng 
được tôn trọng. Nếu phản ứng thứ hai này được sử dụng, 
những cụm từ "đạiđoàn kết dân tộc" hay "dân tộc Việt Nam" 
mất hết nội dung, và hậu quả biết trước là một cộngđồng 


dân tộc yếu kém bị tiêu diệt, về văn hóa lẫn thể chất. 

Những biện pháp hiện nay của chính quyền cộng sản đang 
áp dụng sau biến cố đầu tháng 2-2001 trên cao nguyên cho 
thấy là họ chọn giải pháp bạo lực để dập tắt sự chống đối 
của người Thượng. Trên 18.000 bộ đội và công an đã được 
huy động để trấn ngữ các điểm trọng yếu trên cao nguyên, 
một biện pháp chưa bao giờ được áp dụng đối với người 
Kinh. Các ngỏ ra vào cao nguyên đều bị chặn xét, khu rừng 
quốc gia bảo tồn thiên nhiên Yok Đôn bị cấm ra vào, nhiều 
tỉnh sát với cao nguyên bị đặt trong tình trạng báo động hay 
giới nghiêm. Tại Thái Bình, hơn 300.000 nông dân nổi lên 
chống lại chế độ nhưng chính quyền cộng sản không hề huy 
động một lực lượng võ trang đông đảo đến như thế để bao 
vây hay khống chế. Có thể hành động này là một quyết định 
đơn phương của nhóm bảo thủ hay phe quân đội để gây 
thanh thế trong việc tranh giành quyền lực trước đại hội 9 
của đảng cộng sản, nhưng nó không giải thích sự nhất trí 
tuyệt đối trong toàn thể chính quyền, tất cả các phương tiện 
truyền thông và bộ ngoại giao đều loan tải những tin tức 
như nhau trước dư luận. Phải hiểu rằng đây là chính sách 
chung của nhà nước cộng sản Việt Nam. Đã là người thiểu 
số thì phải im lặng trước người Kinh đa số,đó là quy luật từ 
trước đến nay của người Kinh. 

Sự bạc đãi người Thượng vào sắc tộc thiểu số tại Việt Nam 
phải chấm dứt, và chấm dứt ngay tức khắc. Trọng tâm chính 
của mọi chính quyền Việt Nam là suy nghĩ về một chính 
sách dân tộc đứng đắn để sự hội nhập của mỗi công vào 
quốc gia Việt Nam diễn ra một cách hài hòa và tốt đẹp nhất. 


B. Phác họa một chính sách dân tộc cho tương lai 
Trước khi hình thành một chính sách dân tộc khả thi, thiết 
tưởng cũng nên nhìn lại lịch sử Việt Nam, quá trình hình 
thành yếu tố Việt Nam. 

Nước Việt Nam tuy có một lịch sử dài nhưng lại là một quốc 
gia còn rất mới. Miền Trung chỉ mới hội nhập xong từ thế kỷ 
17, miền Nam từ thế kỷ 18 và cao nguyên miền Trung từ 
đầu thế kỷ 20. Dân tộc Việt Nam đã tiếp nhận rất nhiều 
đóng góp mới về đất đai cũng như chủng tộc, tuy vậy tổ 
chức xã hội của Việt Nam lại không thích nghi với những 
thay đổi đó và vẫn được quan niệm một cách sai lầm như là 
đất nước của một cộng đồng duy nhất : cộng đồng người 
Kinh. Lịch sử của Việt Nam là lịch sử của người Kinh. Văn 
hóa của Việt Nam là văn hóa của người Kinh. Các quan niệm 
về đạo lý, xã hội, luật pháp đều dựa trên người Kinh và chỉ 
nhắm phục vụ người Kinh. Có lẽ là quá trình mở nước và giữ 
nước khó khăn của người Việt Nam đã không cho phép tổ 
tiên chúng ta dành nhiều thời giờ và phương tiện để suy 
nghĩ một cách nghiêm túc về một chính sách cộngđồng 
chung cho mọi người,đó là một thiếu sót lớn. 

Trong suốt dòng lịch sử, trừ một vài ngoại lệ ít ỏi, người Kinh 
hầu như chưa hề nhìn nhận một trách nhiệm nào đối với các 
sắc tộc ít người mà chỉ áp đặt khuôn mẫu tổ chức chính trị 
và văn hóa của mình, nếu cần bằng bạo lực. Tình trạng này 
nếu không được nhận định rõ rệt để kịp thời có chính sách 
thỏa đáng có thể dẫn tới những hậu quả rất tai hại, nhất là 
trong bối cảnh thế giới hiện nay và sắp tới. Nhiều quốc gia 


đang và sẽ còn phải khốn đốn vì những cuộc nổi dậy cuồng 
nhiệt của các sắc tộc ít người vùng lên đòi bản thể, trong đó 
có nước Việt Nam chúng ta. Nếu chúng ta không cảnh giác 
để cho tình trạng này xảy ra thì hai vùng rộng lớn củađất 
nước là thượng du miền Bắc và cao nguyên miền Trung có 
thể trở thành bất ổn và không phát triển được. 

Trước hết đất nước Việt Nam được nhìn nhận như là đất nước 
của các cộng đồng, mỗi cộng đồng đều phải được nhìn nhận 
và tôn trọng ngang nhau. Cộng đồng người Việt gốc Khmer 
đã sống từ ngàn xưa tại miền Nam, cộng đồng người Việt 
gốc Hoa đã góp công lớn khai mở ra miền Nam, cộng đồng 
người Thượng trên cao nguyên miền Trung phải được coi là 
những người Việt Nam trọn vẹn trước luật pháp cũng như 
trong tình cảm của mọi người. Quốc gia Việt Nam phải gạt 
bỏ hăn ý đồ đồng nhất hóa để mưu tìm đồng tiến trong dị 
biệt. Chúng ta phải khăng định rằng đất nước Việt Nam 
khôngđượcđịnh nghĩa bằng một chủng tộc mà bằng sự chấp 
nhận chia sẻ một tương lai chung. 

Tỉnh thần tôn trọng các cộng đồng cũng phải được mở rộng 
ra tới các cộng đồng tôn giáo, các cộng đồng tư tưởng, các 
cộng đồng nghề nghiệp và các cộng đồng không thành hình 
thái do nếp sống khác nhau của từng địa phương mà có. Các 
cộng đồng này phải được đảm bảo chỗ đứng và tiếng nói 
trong một định chế quốc gia với nhiều thẩm quyền. Kể từ 
ngày 30-4-1975 chúng ta lại có thêm một cộng đồng mới : 
cộng đồng người Việt hải ngoại. Những người Việt Nam này, 
Kinh cũng như Thượng, đã phải bỏ nước ra đi vì không thể 
chịu đựng những biện pháp hạ nhục, trù dập và phân biệt 


đối xử. Đất nước Việt Nam phải mở rộng vòng tay và tấm 
lòng đối với họ. Họ phảiđược nhìn nhận quyền công dân tức 
khắc và trọn vẹn, cho họ cũng như cho con cái sinh ra tại 
nước ngoài. Bất cứ một nhà nước Việt Nam khôn ngoan nào 
cũng phải khuyến khích liên lạc giữa trong và ngoài nước, 
nhìn nhận cộng đồng Việt Nam hải ngoại. 

Trở về với người Thượng trên cao nguyên, phải loại bỏ ngay 
từ bây giờ tâm lý coi những người Thượng là kém mở mang. 
Thể lực và trí năng của họ không thua kém gì người Kinh 
nhưng vì không được các chính quyền Việt Nam chăm sóc 
và quan tâm đúng mức nên sự cách biệt giữa đồng bằng cao 
nguyên ngày thêm sâu rộng. Đó là chưa kể tệ phân biệt đối 
xử đối với người thiểu số, nhóm nào chịu cúi đầu tuân phục 
thì được thưởng, nhóm nào bị tình nghi bất phục tùng thì 
trừng phạt. Chính sách phân biệt đối xử vừa thất nhân tâm 
vừa không mang lại hiệu quả mong muốn, thực dân Pháp đã 
từng áp dụng chính sách này và đã thất bại (năm 1945 gần 
như toàn bộ trí thức và hạ sĩ quan Thượng đã ngả theo 
phong trào Việt Minh). Chính quyền cộng sản Việt Nam ngày 
nay cũng đang tiếp tục áp dụng chính sách này, gây hiểm 
khích và chia rễ vô ích giữa người Kinh và người Thượng, 
giữa người đồng bằng và người miền núi. Thật ra chính 
quyền cộng sản Việt Nam không có chính sách dân tộc nào, 
cái gọi là chính sách dân tộc của chính quyền cộng sản thật 
ra chỉ là những biện pháp củng cố biên giới, mang nặng tính 
quốc phòng, không thực sự mang lại lợi ích kinh tế, xã hội 
nào cho người thiểu số. Những cố gắng đã thực hiện trên 
các vùng cao nguyên thực ra chỉ nhằm củng cố chỗ đứng 


của chế độ và sau đó cho những người Kinh phục vụ chế độ, 
người thiểu số chăng đượcđược hưởng là bao. Phải nên biết 
là người Thượng là những con người tự do, yêu chuộng nếp 
sống tự do giữa thiên nhiên, một chính sách dân tộc cho 
tương lai phải tăng cường yếu tố tự do này chứ không phải 
để kềm chế nó. 

Về chính trị, ngày nay người Kinh đã chiếm đa số trên khắp 
lãnh thổ, giải pháp thành lập những vùng tự trị cho các sắc 
tộc không còn khả thi nữa, nhưng tản quyền sẽ cho phép 
các sắc tộc có tiếng nói đáng kể trong các chính quyền địa 
phương. Tản quyền khuyến khích các sinh hoạt chính của 
địa phương, đem dân chủ tới mọi mơi với mọi người, tránh 
được những thủ hành hành chánh rườm rà gây phức tạp cho 
sinh hoạt thường ngày, kích thích sinh hoạt văn hóa và báo 
chí địa phương, cho phép mỗi địa phương chọn lựa công 
thức sinh hoạt kinh tế phù hợp nhất đối với đặc tính của mỗi 
vùng và nhờ đó mà phát triển. Tản quyền cho phép những 
khuynh hướng thiểu số, các tôn giáo và các sắc tộc ít người 
có trọng lượng đáng kể tại những địa phương mà họ hiện 
diện đông đảo có diễn đàn và phương tiện bày tỏ, do đó làm 
dịu bớt những tâm trạng bất mãn và các ý đồ đòi ly khai hay 
tự trị. Muốn được vậy, xã hội Việt Nam phải được tổ chức 
theo chế độ đại nghị, lãnh thổ quốc gia được chia thành 
nhiều vùng, mỗi vùng phải có một trọng lượng dân số, diện 
tích đất đai, chức năng kinh tế, cơ sở hạ tầng và tài nguyên 
nhấtđịnhđể có thể tồn tại và không gây bất ổn trên phạm vi 
toàn quốc. 

Văn hóa, ngôn ngữ và tín ngưỡng của người thiểu số phải 


được coi là thành phần của văn hóa Việt Nam mà nhà nước 
có nhiệm vụ gìn giữ. Lịch sử Việt Nam cũng phải được xét lại 
và được coi như lịch sử của các sắc dân đã hợp lạiđể tạo 
thànhđất nước Việt Nam. 

Về kinh tế, mục tiêu dài hạn của bất cứ chính quyền Việt 
Nam nào là tách cao nguyên miền Trung ra khỏi chức năng 
nông lâm nghiệp để tập trung vào chức năng du lịch. Phong 
cảnh và khí hậu của các vùng cao nguyên rất thích hợp cho 
nhu cầu tìm nơi ngơi nghỉ và du lịch cho người đồng bằng, 
các công ty du lịch quốc tế đánh gia cao tiềm năng mang du 
khách tới các vùng cao nguyên tại Việt Nam du ngoạn. Đất 
đai của các buôn làng bị chiếm hữu không có lý do 
chínhđáng phải hoàn lại cho người thiểu số. Việt Nam không 
thiếu đất nhưng không vì thế khuyến khích phong trào khai 
hoang man dại 

Đó là những lý luận và phác họa sơ đăng cho một chính 
sách dân tộc, hay một chính sách phát triển cộng đồng, 
trong tương lai. Chính sách này rất cần thiết cho người 
Thượng đang sinh trú trên cao nguyên miền Trung vì tầm 
quan trọng và sự cấp bách của nó. 


Nhìn về cao nguyên miền Trung 

Cao nguyên miền Trung Việt Nam, còn gọi là Tây Nguyên, 
được sát nhập vào lãnh thổ Việt Nam hồi đầu thế kỷ 20, năm 
1904, bởi chính quyền thuộc địa Pháp để tiện việc quản lý 
hành chánh. Đây là một vùng đất rộng lớn, gồm toàn núi đổi 
và thảo nguyên, nằm ở phía Tây các tỉnh duyên hải miền 
Trung, nơi sinh trú của người Thượng, những nhóm dân cư 


bản địa đã có mặt từ lâu trên vùng đất này. 

Nếu cần một phác họa thô thiển, địa bàn sinh trú của người 
Thượng có hình một giọt nước, nhỏ nhọn phía trên và rộng 
tròn phía dưới. Nếu chỉ tính riêng bốn tỉnh cao nguyên 
(Kontum, Gia Lai, Đắt Lắc và Lâm Đồng), gọi là Tây Nguyên, 
tổng diện tích là 55.270 km2. Trong thực tế nơi cư trú của 
người Thượng trải dài trên một diên tích khá rộng, rộng trên 
75.000 km2, vì phải tính thêm phần đất phía Tây các tỉnh 
duyên hải miền Trung như Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa 
Thiên, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Khánh 
Hòa, Ninh Thuận, Phan Thiết, Bà Rịa và phânđất phía Bắc 
các tỉnh Đồng Nai, Tây Ninh và Sông Bé. 

Tổng số dân cư gốc Thượng hiện nay là 1,6 triệu người (2% 
dân số toàn quốc),được chia thành 19 nhóm Thượng thuộc 
hai hệ ngôn ngữ khác nhau: 

- Hệ Nam Đảo (malayo-polynésien) gồm có người Djarai 
(401.500), Rhadé (231.000), Raglai (86.000) và Churu 
(12.500). 

- Hệ Nam á (môn-khmer) gồm có người Bahnar (170.000), 
Sedang (118.000), Hré (115.000), Djé Triêng (30.000), Cor 
(27.000), Brau (250), R măm (250), Mnong (81.000), Stieng 
(41.000), Koho (112.500), Mạ (31.500), Ch ro (18.000), Bru- 
Vân Kiều (48.000), Ta ễ¡ (31.500) và K tu (45.000). 

Mỗi nhóm sắc tộc tập cư trên một khu vực nhất định, sinh 
sống bằng nghề trồng lúa nước, lúa rẫy và cà phê theo lối 
định canh định cư, nhưng vẫn còn trên 40% dân số sinh 
sống bằng nghề làm rẫy theo lối du canh, du cư. Ngôn ngữ 
và văn hóa của người Thượng có những nét độc đáo riêng 


nhưng rất khác với ngôn ngữ và văn hóa của người Kinh, do 
đó rất ít người Kinh biết tới. Nói chung, sự hiện diện của 
người Thượng trong cộng đồng dân tộc Việt Nam còn rất mới 
và chính vì còn rất mới, chưa tới 50 năm (từ 1954 đến nay), 
nên rất xa lạ đối với người Việt, vấn đề là ở đó. 

Phần lớn người Thượng ngày nay đã định cư và định canh, 
chỉ còn khoảng 300.000 người vẫn còn duy trì nếp sống du 
canh du cư (theo số liệu của chính quyền Việt Nam), nhưng 
trong thực tế số người du canh du mục rất đông, có thể trên 
500.000, vì số đất đai cạnh các trục lộ giao thông chính hay 
cựưác nguồn nước lọt dần vào tay người Kinh. Từ sau 1976, 
đất công xã của các buôn làng đều bị tập thể hóa, các định 
chế mẫu hệ (nhà rông, nhà tập thể) bị giải tán. Các tòa án 
nhân dân thay thế các tòa án phong tục, đạo Tin Lành bị 
cấm rao giảng. Cán bộ đảng và nhà nước lấn át vai trò của 
các già làng, thanh thiếu niên Thượng tại những nơi đông 
dân bị đoàn thể hóa. Tiếng Việt là ngôn ngữ chính giảng dạy 
trong các trường học, tiếng mẹ đẻ cho trẻ em ở bậc tiểu học 
bị cấm. Tỷ lệ thất học trên Tây Nguyên rất cao, cao nhất 
nước, 60% trẻ em Thượng không đi đến trường vì thiếu ăn 
và nghèo khó. Số học sinh tốt nghiệp trung học và đại học 
rất ít (11% và 1%), đa số không tìm được việc làm phải trở 
về buôn làng canh tác nông nghiệp. Bệnh tật nhiệt đới (cùi, 
lao, kiết ly, sốt rét rừng...) là tác nhân gây tử vong cao trong 
cộng đồng người Thượng, nhất là trẻ em. Mọi trợ giúp nhân 
đạo bất cứ từ nguồn gốc nàođều bị canh chừng và thanh lọc 
gắt gao, các tổ chức thiện nguyện quốc tế và người ngoại 
quốc gần như khôngđược tiếp xúc trực tiếp với người 


Thượng, trừ một vài ngoại lệ, và phải qua trung gian các cơ 
quan của chính quyền. 

Tây Nguyên có từ 1,5 đến 1,8 triệu hécta đất trồng trọt được 
nhưng hiện nay chỉ khai thác trên 400.000 mẫu. Từ 1976 
đến nay, chính quyền cộng sản đã đưa hơn ba triệu người từ 
các tỉnh đồng bằng sông Hồng và hơn 70.000 người thiểu số 
từ các tỉnh thượng du miền Bắc lên Tây Nguyên khai thác số 
đất đai còn lại. Tổng số dân cư trong bốn tỉnh Tây Nguyên 
khoảng 5,8 triệu người, trong đó ngoài số người Kinh đã có 
mặt từ trước 1975 (1,2 triệu), người Thượng trở thành thiểu 
số trên chính quê hương của họ, 30% trên tổng dân số 5,8 
triệu người. 

Sự có mặt ồ ạt của di dân từ đồng bằng lên làm xáo trộn cân 
bằng sinh thái trên Tây Nguyên. Do đời sống nghèo khó và 
không được chính quyền giúp đỡ, sự hủy hoại môi trường 
sinh sống của những di dân mới này rất là báo động. Hơn 
hai triệu hécta đất rừng trên các vùng đồi núi biến thành đổi 
trọc, gây hạn hán mùa khô và lũ lụt mùa mưa. Diện tích 
rừng từ 3,3 triệu hécta năm 1976 giảm xuống còn 2,5 triệu 
năm 1984 và ngày nay chưa tới một triệu. Đó là chưa kể nạn 
khai thác gỗ rừng bừa bãi của các công ty quân đội và công 
an biên phòng tại các vùng biên giới để xuất khẩu. Thêm 
vào đó là nạnđào tìm kim loại và đá quí bằng hóa chất gây ô 
nhiễm môi sinh, nhiều loại thú quí như cọp, khỉ, công và rắn 
lục bị tuyệt chủng. 

Tại sao phải đặc biệt quan tâm đến cao nguyên miền Trung? 
Vì đó là vùng đất giáp ranh với Lào và Kampuchea, có vị trí 
chiến lược cao về quốc phòng và du lịch. Bất cứ sự bất ổn 


nào xảy ra tại đều ảnh hưởng đến sinh hoạt của nhiều tỉnh 
tại đồng bằng, hạnh phúc người Thượng sinh sống tại đây 
chính vì vậy cần được quan tâm nhiều hơn nữa. 

Hết 


Nguồn: http://vnthuquan.net 
Phát hành: Nguyễn Kim Vỹ. 
Đánh máy: Hector 

Nguồn: Thông luận 

Được bạn: Ct.Ly đưa lên 

vào ngày: 24 tháng 7 năm 2007 


